NGÔI NHÀ CHÁNH NIỆM 


Thiên Sư: U Jokita 
Dịch giá: Tỳ kheo Tâm Pháp 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Sayadaw Ù Jotika 


LỜI NÓI ĐẦU CHO LÀN TÁI BẢN THỨ 
HAI 


Tôi đã sửa chữa lại bản thảo tái bản lần thứ hai của 
cuốn "Ngôi nhà Chánh niệm" cho dễ đọc hơn. Tôi rất vui vì 
đã hoàn chỉnh được cuốn sách này để chuẩn bị cho lần tái 
bản thứ hai. Thậm chí, nếu có thể làm được tốt hơn nữa thì 
tôi cũng sẵn lòng 


Khi đọc lại bài pháp này, tôi không bao giờ biết chán, 
mặc dù chính tôi đã thuyết giảng nó. Tôi cảm thấy như 
đang tự nhắc nhở chính mình. Đây là cuốn sách mà bản 
thân tôi sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Rất nhiều người đã 
viết thư cho tôi sau khi đọc cuốn sách này. 


Bởi vì bài pháp này có thê được xem như là một người 
bạn thường xuyên nhắc nhở người đọc sống hạnh phúc, 
chuyển đôi tà kiến và thái độ sai lầm trở thành chân chánh, 
vì vậy tôi rất vui là mình đã thuyết bài pháp này. Dĩ nhiên, 
những hoàn cảnh và nhân duyên thuận lợi đã giúp cho bài 
pháp này được ra đời-những điều này không thể nào xảy ra 
chỉ vì chúng ta muốn nó phải xảy ra. 

Xin chúc tất cả các bạn trở thành những con người có 
chánh kiến và thái độ chân chánh, có những lý tưởng cao 


thượng và luôn luôn hạnh phúc. 


Sayadaw U Jotfika 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA LÀN XUẤT BẢN 
ĐẦU TIÊN 


Chánh niệm (s27) là ngôi nhà của tâm. Một nội tâm 
không có chánh niệm cũng giống như một kẻ vô gia cư - 
chỉ đi đến những nơi chốn mà chân mình đưa tới, sống vạ 
vật ở bất cứ nơi đâu. Không có sự ổn định, không có sự 
bình an và an toàn dành cho anh ta. Anh ta không có một 
chút giá trỊ nào. 


Hầu " ngay sau khi tôi thuyết bài pháp "Ngôi nhà 
Chánh niệm" này, đã có rất nhiêu lời yêu câu cho nó được 
xuất bản. Đây là sự đáp ứng niềm mong đợi của những 
người đã nêu yêu cầu đó. 


Khi đọc một cuốn sách, chúng ta có thể dừng lại ở bất 
cứ chỗ nào chúng ta muốn và dành thời gian suy ngẫm 
thêm về những điều trong đó. Và chúng ta cũng có thể 
mang theo nó bên mình đi mọi nơi, và đọc mỗi khi có được 
10, 15 phút rảnh rỗi. Và khi muốn thảo luận với nhau, 
chúng ta có thể mở sách ra đọc và trao đổi cùng nhau... 


"Con người hạnh phúc nhất" là cuốn băng ghi âm 
được Ngài Shwe Oo Min Sayadaw thường giới thiệu và 
cho, tặng nhiêu nhât cho các học trò và Phật tử của Ngài đê 
nghe. 


Ai là người hạnh phúc nhất? Bản thân bạn có muốn là 
một người hạnh phúc nhât không? 


"Ở trong lòng Đức Phật" là một bài pháp dựa trên 
cuôn sách do một đệ tử cư sỹ của tôi viết. 


Sayadaw Ù Jotika 


Tôi rất vui và tự hào khi thấy người học trò của mình đã có 
thê sông một cách bình yên bât châp vô sô những khó khăn, 
phức tạp đã đên với cuộc đời anh. 


Nếu hạnh phúc có nghĩa là sự hài lòng, mãn nguyện 
thì có lẽ ở trên đời nảy chúng ta sẽ chăng có cơ hội để tìm 
ra được một chút hạnh phúc nảo. Chỉ khi nào bạn biết cách 
sống hạnh phúc bất chấp những khó khăn mà cuộc đời đem 
đến cho bạn, thì khi đó bạn mới thực sự là người biết sống 
một cuộc đời hạnh phúc. 


Cầu chúc cho tất cả các bạn học được cách sống thật 
hạnh phúc. 


Sayadaw ÙU Jotika. 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Tôi muốn tặng các bạn một món quà bằng những lời 
nói của mình. Giá trị của những lời nói tốt đẹp là không thể 
đo lường, còn giá trị của món quà vật chất thì luôn có giới 
hạn. Nếu bạn tặng một món quà vật chất cho bạn bè mình 
thì họ có thể sử dụng nó cho đến khi rách nát hoặc hư hỏng, 
điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày nảo đó. Nhưng lợi 
ích của lời nói thì không cùng. 


Một lời nói, một tư tưởng nhỏ bé nhất cũng sẽ được 
một người biết trân trọng những lời hay ý đẹp ghi nhớ và 
suy ngầm nhiều lần, và rồi quan điểm và tư tưởng của 
người ấy sẽ dần dần thay đổi; khi anh trưởng thành lên thì 
cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi ngày một tốt đẹp hơn. Nếu 
một tư tưởng thiết thực và lợi ích được áp dụng và thực 
hành trong thực tẾ của cuộc sống, nó sẽ mang lại những lợi 
ích vô cùng to lớn. 


Cá nhân tôi cũng đúc rút được rất nhiều tư tưởng và 
kiến thức từ trong sách vở và từ những suy tư về chúng, 
nghiền ngẫm nhiều lần và có gắng đem ra áp dụng, nhờ vậy 
tôi đã đạt được những tuệ giác sâu sắc ở nhiều tầng mức 
khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi thường có sự thoả mãn 
sâu sắc khi đọc qua, thậm chí chỉ là một hoặc hai dòng chữ 
thực sự có ý nghĩa. 


Tôi cảm thấy rất hoan hỷ và thoả mãn với những tư 
tưởng cao đẹp, như thể chúng là những viên đá quý Rubi 
nhỏ bé. Vì vậy tôi muốn dùng những lời hay ý đẹp để làm 
món quà tri thức mến tặng tất cả các bạn. 


Bài pháp này được dựa trên sườn của một bài thơ rất 
hay về Phật Pháp. Sách tôi thường chọn đọc nói chung là 
những sách về triết học, những chủ đề mang tính tư duy 
hoặc những sách có liên quan đến Phật Pháp. Dựa trên 

5 


Sayadaw Ù Jotika 


những gì đã học hỏi, tiếp thu được từ sách vở, tôi tư duy về 
chúng, đánh giá lại các sự kiện đã được viết đi viết lại 
nhiều lần 4rong sách, so sánh với những kiến thức của bản 
thân và rồi đem ra kiểm nghiệm trong thực tế cuộc sống. 
Tôi muốn khuyến khích các bạn cũng nên làm như vậy. Tất 
cả những gì tôi có thể làm được là nói cho các bạn biết - 
còn việc có thực hiện trên thực tế hay không là tuỳ thuộc 
vào chính bạn. 


Bởi vì bài pháp này dưới thể một bài thơ nên ngôn từ 
rất ngắn gọn, hàm súc nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng 
rộng lớn và sâu sắc. Những bài kệ (ga/has) được Đức Phật 
cảm hứng nói lên, về cơ bản là những bài thơ; một số câu 
kệ trong ngôn ngữ Pãli mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. 
Chắng hạn "appamado amatam padam" có nghĩa là: không 
phóng dật (nghĩa đen là không xao lãng, buông lung- 
appamado) là bất tử (amafam) - nói cách khác là nhân đưa 
đến Niết Bàn (pađdam). Những từ rất ngắn ngủi, nhưng bạn 
có thể mở rộng ý nghĩa của chúng ra xa đến mức mà sự 
thông minh và trí tuệ của bạn có thể làm được. Tôi đã cố 
găng để hiểu được ý nghĩa của những từ này trong biết bao 
nhiêu năm trời. "oamado maccuno padam" nghĩa là: phóng 
dật (pamado) sẽ dẫn đến (padam) cái chết (maccuno). 
Những từ này mang một ý nghĩa thật sâu sắc . 


Appamado amatam padam 
Pamado maccuno padam. 


Ngôn từ của bài kệ Pali này có hạn, nhưng ý nghĩa của 
nó thì vô cùng sâu rộng. Nghĩa của nó là: không phóng dật 
dẫn đến bờ bất tử; phóng dật là đường chết (vòng sanh tử 
luân hồi). Tôi đã phải mắt bao nhiêu năm trời để có gắng 
thấu suốt ý nghĩa của nó và hiểu được những từ này. 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Appamaffa na miyanfi 
Ye pammaffa yatha mafa 


Nghĩa của hai câu này là: “Người không phóng dật sẽ 
không bao giờ chết Kẻ thất niệm, phóng dật thì sống cũng 
như đã chết rồi". 


Nếu sống thật chánh niệm [I] trong một thời gian dải, 
khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng sống phóng dật, không có 
chánh niệm tự biết mình quả là một cuộc sống vô vị và khô 
cứng. Những người không có chánh niệm không thể cảm 
nhận được sự sống động của cuộc đời một cách thực sự. 


[1] Chánh niệm, hiểu một cách đơn giản, là sự ý thức về bản thân mình, là sự 
chú ý và quan sát một cách khách quan, như thật (ghi nhận thuần túy) những gì 
xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại: các cử động của cơ thể, các tính 
chất-cảm giác: nóng-lạnh, cứng-mềm, sự chuyền động..., cảm giác xúc chạm 
trên thân, cảm giác thở; các cảm xúc: buồn, giận, mi ải vui, cô đơn, tham 
dục... cho đến những hoạt động tâm lý vi tẾ: suy nghĩ, tưởng tượng, cơ chế 
phiền não, những chiều hướng tâm lý, định kiến, chấp thủ, ảo tưởng... Chánh 
niệm, có thê nói là trung tâm của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết 
dạy, dẫn đến phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật tuyệt ‹ đối của 
thân-tâm chúng ta (vô thường, khổ, vô ngã), do đó đoạn diệt tận gốc rễ những 
gốc phiền não-đau khô (kiết sử) trong tâm con người. 


Pháp hành thiền chánh niệm là sự huân tập một thói quen luôn chú ý và ý thức 
về bản thân mình trong mọi lúc, luôn quay lại quan sát-cảm nhận-ghi nhận thân- 
tâm mình trong hiện tại, một cách trực tiếp (chứ không phải bằng suy nghĩ)...và 
phát triển sự tỉnh giác, ý thức về chính mình một cách liên tục và sâu sắc. Người 
thực hành chánh niệm có thể tập ghi nhận những gì nổi bật, dễ ghi nhận nhất 
như là các cử động của thân khi đi, đứng, nắm, ngôi, sinh hoạt...các cảm giác 
trong thân, sự xúc chạm...hoặc là cảm giác thở vào - ra khi ngồi thiền, cảm giác 
trên chân khi bước đi... Thậm chí, Thiền sư Mahasi Sayadaw còn dạy phương 
pháp niệm thầm: chạm.. chạm, đưa tay..đưa tay, bước.. bước, quay người...quay 
người, nóng..nóng, giận...giận, buồn..buồn...trong giai đoạn đầu thực hành để 
thiền sinh tự nhắc mình quay lại ghi nhận bản thân. 


Sayadaw Ù Jotika 


Khi bạn đã thực sự sông miên mật cùng chánh niệm, càng 
chánh niệm bạn sẽ càng hiêu được ý nghĩa của những lời 
tÔI nói. 


Trong đạo Phật, nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ (suamayä 
paññã - kiến thức sách vở) và tư tuệ (cinamayä paññã - 
hiểu biết do tư duy, suy ngâm) thì chưa đủ. Trước kia, tôi 
cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rất nhiều về Phật Pháp nhờ kiến 
thức tổng quát và tư duy tri thức của mình, nhưng khi bắt 
đầu hành thiền và nhìn nhận mọi việc từ kinh nghiệm của 
bản thân thì tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa văn tuệ, 
tư tuệ với tu tuệ (bhavanamaya pañña - trí tuệ phát sinh từ 
kinh nghiệm trực tiếp) xa vời đến mức nào. Bạn không thê 
hiểu được ý nghĩa của đanh (nzma) và sắc (rữpa) qua sách 
vở. Chỉ khi bạn đã gia công tinh tấn trong thiền tập thâm 
sâu, khi chánh niệm (szii) và định tâm (samädii - sự ôn 
định, vững vàng của nội tâm) của bạn đã chín muỗi, bạn 
mới nhận ra được bản chất của danh và sắc: đó chính là 
Tuệ Phân biệt Danh-Sắc (n0amaripaparicheda ñãna). Rồi 
khi niệm và định mạnh mẽ hơn, bạn sẽ nhận ra được quan 
hệ nhân quả giữa danh và sắc: Đó là Tuệ Phân biện Nhân 
duyên (paccayapariggaha ñãna). Tuệ giác này còn vi tế và 
sâu sắc hơn. Nếu tiếp tục phát triển tuệ giác này, bạn sẽ đạt 
được Tuệ Thâm Sát (sammasana ñãng) - hiểu biết sâu sắc 
về ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã (anicca, dukkha, 
anaria). Đên trình độ này, sự ghi nhận thuần túy và qua 
trình quán chiếu bằng tư duy, suy nghiệm có thể vẫn còn 
đan xen, trộn lẫn với nhau. Khi tuệ quán (vi?2assana ñãna - 
tuệ minh sát) đã chín muồi thì không còn tư duy nữa; chỉ có 
kinh nghiệm trực tiếp về sự sanh diệt. Khi đó bạn sẽ nhận 
ra rằng vô thường là cái không thê diễn tả cho bất cứ người 
nào hiểu được. "Mọi thứ đều là vô thường, tất cả đều sanh 
và diệt ngay tức thì", cái câu mọi người vẫn hay nói đó, 
chẳng qua chỉ là những hiểu biết về mặt tri thức của họ mà 

8 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


thôi. Còn bản chất của thực tại chân để (paramafrha) [2] 
luôn năm ngoài phạm vi của ngôn từ. 


Khi bạn chắp hai bàn tay lại, chúng đụng nhau và bạn 
cảm nhận được cảm giác nóng, mêm và sự chuyển động. 
Không có cách nào để diễn tả cảm giác này bằng ngôn từ. 
Bạn chỉ có thể biết cảm giác khi thực sự xúc chạm và cảm 
nhận nó. Và trong sự xúc chạm này, tôi muốn các bạn nhận 
ra rằng chỉ có các cảm giác nóng, mềm, sự chuyên động - 
chỉ những tính chất này thôi - không phải bàn tay, không có 
"tôi", không hình thể, không dáng điệu nảo cả. Bạn phải 
thực sự cố găng nhiều. Điều đó nằm ngoài ngôn từ. 


Thậm chí ngay cả tầng tuệ giác cơ bản nhất, đơn giản 
nhất cũng không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Để diễn tả 
nó, bạn phải giải thích bằng nhiều cách và sử dụng rất 
nhiều từ ngữ. Để hiểu được, người nghe cũng phải giải 


[2] Thực tại chân đề (paramaitha) là những gì có thể cảm nhận, hay biết một 
cách trực tiếp mà không cân phải qua sự trung gian của khái niệm: như tính chất 
của cảm giác, tính chất của cảm xúc, tính chất của tứ đại: nóng lạnh, cứng mềm, 
sự chuyên động, kết dính; sự hay biết, các hoạt động của tâm thức... Do thói 
quen từ vô thức sử dụng khái niệm chế định (anh, tôi, đàn ông, đàn bà, con cái, 
nhà cửa, dài ngắn, vuông tròn...) để hiểu thế giới quanh mình và giao tiếp, thực 
tại chân đề bị giản lược hóa thành các khái niệm, và con người bị lệ thuộc vào 
nó, lâu dần cái hiểu về thế giới thật chỉ còn dừng lại ở mức trung gian là khái 
niệm. 


Khái niệm chế định (tục đế) không thê hiện được các tính chất, đặc tính của sự 
vật, hiện tượng, và do đó cũng không thê phơi bày được những đặc tướng phổ 
quát của tất cả các hiện tượng thân-tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy, 
thiền quán (viassang) không sử dụng khái niệm chế định làm đề mục quán 
chiếu mà lấy thực tại chân đế làm đối tượng quán sát, từ đó phát triển trí tuệ 
nhận biết ba đặc tính: vô thường, khổ, vô ngã ngay chính trong các hiện tượng 
diễn biến của thân tâm mình. 


Sayadaw Ù Jotika 


đoán những từ ngữ đó đúng trong ngữ cảnh của nó. Đôi khi 
bạn phải dùng đến cả các ví dụ và ân dụ. Để diễn tả một 
điều nằm ngoài phạm vi ngôn từ phải cần rất nhiều sự giải 
thích bằng từ ngữ, bằng các lối nói ân dụ và ví dụ. 


Ở đây, tác giả của bài kệ cũng dùng những ân dụ để 
diễn đạt những điều ông muốn nói. Tôi muôn các bạn hãy 
cô găng hiểu những gì mà tác giả muốn nói Ở đây. Hãy cô 
găng ghi nhớ trong tâm và suy nghĩ, tư duy về nó theo cách 
riêng của bạn. 


Tôi sẽ giảng chi tiết khi đi qua từng đoạn cụ thể của 
bài kệ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chuyên tải 
được toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muôn chuyển đến các bạn. 
Thực ra, cuối cùng tôi cũng không phải là người cái gì 
cũng biết. Tôi muốn các bạn hãy mở rộng nó ra và sử dụng 
cách tư duy logic của chính bạn. 


1) Thân tôi chẳng có mẹ cha, 
Đất trời tôi nhận mẹ cha sinh thành. 


Đây là những lời nói của một con người. Con người là 
một phần của thực tại chế định (samufi sacca) hay còn gọi 
là khái niệm tục đề (paññari). Người đó có cha mẹ. Tôi 
chưa bao giờ gặp người nảo không có cha mẹ cả, nhưng 
đây là con người ở trong thơ ca. Ông có cha mẹ nhưng ông 
không nói đến họ. Ông muốn nói răng ông xem trời và đất 
như cha mẹ mình. Đây là một lối nói ấn dụ. 


Nói ngắn gọn thì trời và đất chính là tự nhiên. Nếu suy 
nghĩ về nó một cách sâu sắc, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đã 
từng lăn trôi qua không biết bao nhiêu kiếp sống và đã từng 
có vô số cha mẹ. Chúng ta mang một món nợ sinh thành 
quá lớn với cha mẹ chúng ta trong kiếp sống này và cả với 


10 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


cha mẹ trong vô số kiếp quá khứ nữa, nhưng có ai trong đó 
chúng ta có thể nói là cha mẹ của mình trong cả vòng luân 
hồi dài đẳng đăng nảy không? Điều đó là không thể có. 
Chúng ta luôn luôn thay đôi mẹ cha và đôi khi lại có cha 
mẹ là những người đã từng là cha mẹ của mình trong 
những kiếp quá khứ. 


Ở thành phố Yangon này có một người đàn ông, sau 
khi chết, ông ta tái sanh trở lại làm con của con trai mình, 
lúc đó con dâu đã trở thành mẹ và con trai trở thành cha 
của ông ta. Hãy xem, cuộc đời và vòng luân hồi nảy có 
những điều không thê tin được như vậy đấy, thật là kỳ lạ và 
thâm sâu, vi điệu. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, 
nó sẽ khiến chúng ta đối xử với nhau thân ái và tốt đẹp hơn 
nhiều. Vòng sanh tử luân hồi này dài vô tận, dài đến mức 
Đức Phật nói rằng, không có một chúng sanh nào chưa 
từng là bà con, họ hàng thân thích của chúng ta cả. 


Nếu có một cái nhìn sâu sắc về vòng sanh tử luân hồi, 
hắn là chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách trân trọng và 
nhẹ nhàng hơn nhiều; chúng ta sẽ thấu hiểu và tha thứ cho 
nhau nhiều hơn, kiên nhẫn với nhau hơn và biết làm việc vì 
lợi ích của người khác hơn. Nếu không có một thái độ như 
vậy, con người chúng ta sẽ trở nên rất ngã mạn. "Chúng 
nó", "tôi", "cao", "thấp" và rất nhiều cách phân biệt đối xử 
khá Hãy có gắng hiểu rõ thế nào là cuộc đời và vòng sinh 
tử luân hồi, để chúng ta có thể nuôi dưỡng một tắm lòng 
nhân ái, trân trọng lẫn nhau, không khinh rẻ, coi thường 
một al cả. 

Một người bạn của tôi, kiếp trước vốn là một phụ nữ, 


bị chết trong một ca đẻ khó. Trong kiếp này, người đó tái 
sanh lại làm một người đàn ông. Bạn thây đấy, bạn cũng có 


11 


Sayadaw Ù Jotika 


thể là một người phụ nữ bây giờ và là một người đàn ông ở 
kiếp sau v.v.. và sẽ còn mãi mãi tiếp tục như thế nữa. 


Có một bà cụ già chết đi và tái sanh làm đứa cháu 
trong chính gia đình ấy. Khi thăng bé đã đủ lớn khôn để 
hiểu biết mọi việc, nó bắt đầu cư xử, nói năng y hệt như bà 
cụ già ở kiếp trước của nó. Nó nhận ra ngôi chùa và những 
đồ vật nó đã từng cúng dường trong kiếp trước khi được 
nhìn thấy lại những đồ vật ấy, và khi xem ảnh bà cố của nó, 
thì nó nói rằng: đây chính là tôi! Trong kiếp trước, khi là 
một bà cụ già, nó đã rất muốn được trở thành đàn ông, đó 
là lý do tại sao kiếp này nó được sanh làm đàn ông, dĩ 
nhiên là như thế! 


Bạn có nghĩ là những sự kiện này thật thú vị và thật 
đáng sợ không? Điều đó có làm thay đổi cách nhìn của bạn 
về mọi thứ hay không? Vì vậy, hãy đối xử với mọi người 
trong sự hiểu biết về sanh tử luân hôi. 


Trong kiếp sống này, hình dáng bên ngoài và cơ thê 
của bạn được cha mẹ ban cho, song để được sinh ra trong 
gia đình cặp cha mẹ này thì điều đó lại được quyết định bởi 
nghiệp của bạn (kamưna). Nghiệp tạo cho bạn tâm tái sinh 
(patisandhi cữta - tâm tục sinh hay kiết sanh thức) - cha mẹ 
không thể cho bạn được điều đó. Tắt nhiên, bạn cũng phải 
có môi liên hệ nào đó với cha mẹ mình trong một kiếp nào 
đó trong quá khứ rồi. 


Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện (kusala kamma) và 
nghiệp bất thiện (akusala kamma), chứ không phải có một 
đẳng toàn năng nào mà bạn không hề biết đến sẽ thao túng, 
giật dây bạn theo ý muốn của ông ta. Đó chỉ là những 
nghiệp thân (kayakamưna), nghiệp khẩu (vacikamma) và 


12 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


nghiệp ý (manokamna) mà bạn đã gieo tạo trước đây mà 
thôi. 


Mỗi một tâm xảy ra, dù đó là tâm tốt hay tâm xấu, 
cũng đều để lại một tính chất nào đó. Mặc dù cái tâm thê 
hiện tính chất đó, tự thân nó đã diệt mắt, đã tan hoại hoặc 
biến mắt- nhưng tính chất của nó thì vẫn còn để lại đẳng 
sau, theo cách này hay cách khác, nó sẽ còn hiện hữu ở 
trong những tâm sanh khởi kế sau đó. Điều này thật là sâu 
sắc và khó hiểu. Đức Phật nói rằng "kamưnavipako acin- 
teyo" - "nghiệp quả là điễu bất khả tư nghì (không thê 
nghĩ bàn)”. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tư 
tưởng - nó đòi hỏi phải có một loại trí tuệ cao hơn mới có 
thể năm bắt và hiểu được nó. 


Mọi hành động về thân, khẩu, ý của chúng ta 
(kayakamma, vacikarmmma, manokamma) đều mang tính chất 
thiện hoặc bất thiện. Nghiệp thiện (kusalakamma) hay 
nghiệp bất thiện (akusalakamna) là những tính chất của tự 
nhiên; chúng không chỉ đơn thuần là những khái niệm hay 
ý tưởng. Tôi muốn các bạn hãy hiểu điều này một cách thật 
sâu sắc; không phải vì chúng ta nghĩ điều này là thiện mà 
nó sẽ trở thành thiện, cũng không phải chúng ta cho điều 
kia là ác mà nó sẽ thành ác được đâu. Chúng chỉ là các tính 
chất của tự nhiên. Chăng phải vì bạn quyết định răng ớt 
phải có vị ngọt mà làm cho ớt trở thành ngọt được. Cái gì 
tự nhiên nó đã là cay thì luôn luôn nó vẫn là cay. 


Như vậy, hiểu theo cách đó, thiện là bản chất hay tính 
chất của các trạng thái tâm cao thượng - những đặc tính 
mang lại sự hạnh phúc, là những trạng thái tâm trong sáng 
và thanh tịnh; thậm chí khi vừa làm xong một việc thiện, 
chúng ta có thể cảm nhận được niềm sung sướng, hạnh 
phúc và bình an ngay lập tức. Bất thiện là những điều hạ 


13 


Sayadaw Ù Jotika 


liệt, phù phiếm, không trong sạch và luôn thiêu đốt, đau 
khổ - chúng mang lại rắc rối và là nguồn gốc của mọi khổ 
đau. 


Nếu bạn nhìn vào tâm mình và cảm thấy bên trong 
mình luôn trong sáng, thanh tịnh và bình an, là khi đó thiện 
pháp đang có mặt. Nếu tâm bạn cảm thấy buồn khổ, thiêu 
đốt nóng nảy, hung bạo, khô cứng, hạ liệt, thì khi đó không 
cần phải hỏi cũng biết trong đó đang chứa đầy những điều 
bắt thiện. 


Tất nhiên, chúng ta khó có thể nhận diện được ngay 
tức khắc những thiện pháp hoặc bất thiện pháp vi tế đang 
sanh khởi trong tâm. Tuy nhiên, nêu Niệm (sa) và Định 
(samađhï) mạnh, bạn sẽ thấy được những tâm thiện và tâm 
bắt thiện vi tế này. 


Một số người hỏi: "Bạch ngài, ngài bảo chúng con 
phải chánh niệm, nhưng làm thế nào để biến chánh niệm 
này trở thành thiện pháp?". Họ cảm thấy khó có thể hiểu 
được ngay vấn đề. 


Khi tâm ghi nhận - hay biết trực tiếp về một đối tượng 
nào đó trong hiện tại, hành giả sẽ không còn suy nghĩ gì 
nữa. Nếu bạn thực sự chỉ hay biết một cách trực tiếp, sẽ 
không còn tư tưởng nào sanh khởi trong tâm nữa. Nếu tâm 
chánh niệm mạnh, tâm tham (/obha) loại thô sẽ không còn 
hiện hữu trong tâm được nữa. Nếu tâm chánh niệm thực sự 
mạnh, thì sẽ không còn một tâm tham nào có thể tồn tại 
trong tâm, khi đó cũng không còn sân (đosa-giận, bất mãn, 
khó chịu), không ngã mạn (mana-so sánh mình với người, 
sinh ra tự tỉ mặc cảm hoặc kiêu ngạo), ghen ty (¡ssz), hiềm 
hận (macchariya), trạo cử (uddhacca-tầm suy nghĩ động 
loạn, không kiểm soát được), hối quá (kukkucca-sự ăn năn, 


14 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


hối hận, nuối tiếc), hôn trầm thuy miễn (/hinammiddha-dã 
dượi, lờ đờ, buôn ngủ) và nghi ngờ (vicikiccha) gì nữa. 


Hãy thử tưởng tượng xem, một nội tâm hoàn toàn 
không phiền não như thế sẽ tuyỆt vời đến mức nào? Nó 
thực sự trong sạch, bình an và rất sáng suốt - người đã thực 
hành thiền lâu sẽ biết rất rõ điều này. 


Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm 
bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sáng 
và an lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh 
và cao thượng. 


Hãy cô gắng niệm tưởng đến Đức Phật, mỗi khi cảm 
thấy tâm mình đã thoát khỏi các phiền não, khi đó bạn sẽ 
thoáng hiểu được thế nào là Đức Phật. Bạn không thể nói là 
mình đã biết, đã hiểu về Đức Phật chỉ vì mình đã đọc về 
Ngài trong sách vở. Chỉ khi bạn niệm tưởng đến trạng thái 
tâm của Đức Phật, trong lúc chính bạn đang chứng nghiệm 
được một nội tâm sạch bóng phiền não, khi đó bạn mới 
thoáng hiểu được Ngài và bạn sẽ thấy chính mình đang 
kính ngưỡng Ngài biết bao. Chỉ khi nào bạn đã tự mình 
trực tiếp chứng nghiệm được một nội tâm không phiền não, 
lúc đó bạn mới thực sự hiểu được sự cao thượng của một 
nội tâm như vậy. Đó là lý do tại sao chánh niệm là một 
thiện pháp, một tâm đại thiện. 


Có rất nhiều điều chúng ta không thê biết, không thê 
hiểu được về Đức Phật, nhưng chỉ cần biết một điều này 
thôi, bạn sẽ thấy được Ngài. Có những lúc chính tôi đã kinh 
nghiệm được điều ấy. Khi nội tâm tôi cảm thấy thực sự 
thuần khiết, thanh tịnh và trong sáng, tôi nghĩ, ngay bản 
thân mình còn có thể cảm nhận được sự an lạc và trong 
sáng đến thế, thì cũng có thê đoán định được một phần Sự 


15 


Sayadaw Ù Jotika 


trong sáng, tĩnh lặng, thanh tịnh vả thuần khiết mà Đức 
Phật cảm nhận sẽ như thê nào. 


Tâm tái sanh (patisandhicita-tâm tục sinh hay kiết 
sanh thức) bị tác động bởi nghiệp. Nghiệp là quy luật tự 
nhiên - chứ không chỉ mỗi là khái niệm hay ý tưởng. Một 
tế bào từ người cha và một tế bảo từ người mẹ kết hợp lại 
để trở thành một tế bảo hoàn chỉnh khác. Tế bào nảy lại tự 
nhân lên nhiều lần, và nó phải cần chất dinh dưỡng 
(ahara). Không có dinh dưỡng thì nó không thể tự nhân ra 
được. Dinh dưỡng cũng là một thành phần của tự nhiên. 
Sau đó, nó cần phải có nhiệt độ thích hợp ở trong tử cung 
của người mẹ, không được quá nóng cũng không quá lạnh. 


Nghiệp (kamma), tâm (cửa), nhiệt độ (uu) và định 
dưỡng (zhara) là nhân duyên; chúng thuộc về tự nhiên. 
Không có ai sáng tạo ra theo ý muốn của họ được cả. Nếu 
bạn hỏi có phải cha mẹ tạo ra không, thì câu trả lời vẫn là 
không. Tuy nhiên bạn có thể nói rằng tất cả đều được kết 
nối và liên quan với nhau, mặc dù không có một nguyên 
nhân nào là duy nhất. Nó xảy ra bởi vì tất cả các điều kiện, 
nhân duyên thích hợp đã hội đủ. Tất cả nhân duyên đều là 
những định luật của tự nhiên. Vì thế, nếu bạn suy nghĩ thật 
cần thận và sâu sắc vần kệ này: 


"Thân tôi chẳng có mẹ cha, 
đát trời tôi nhận mẹ cha sinh thành” 


Nó có ý nghĩa thực sự thâm sâu và vi diệu. 


2) _ Tôi đây chẳng có cửa nhà, 
Chỉ có chảnh niệm mái nhà che thán. 


16 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Sinh ra làm một con người, ai chẳng cần có một chỗ 
trú ngụ, có một mái nhà, có tường bao và nền nhà. Dù xấu 
hay tốt, ít nhất bạn cũng cần phải có một mái nhà đỡ năng 
che mưa, có tường chăn ĐIÓ, CÓ nơi để nằm. Nhưng tác giả 
không nói đến một nơi chốn vật chất, lầu son gác tía mà 
con người lao tâm khô tứ xây dựng nên đề làm chỗ trú ngụ 
cho cái thân vật chất này. Tác giả muốn nói đến một điều 
thật sự sâu sắc, cái ông muốn nói đến là một tâm sở - ông 
lây chánh niệm, lấy sự tỉnh thức biết mình làm ngôi nhà 
của mình. Điều này thật sâu sắc - người nào đã thực hành 
và làm cho chánh niệm của mình trở nên liên tục sẽ hiểu 
được sự thâm sâu, vi diệu và tác động lớn lao của những lời 
nói này. 


Mang cái thân người này, nếu không có một mái nhà 
che thân, làm sao chúng ta có thể sống cho qua ngày đoạn 
tháng? Nay đây, mai đó chẳng có chỗ nào ổn định, không 
có nơi nào để gọi là ngôi nhà của mình. Không có nơi chốn 
nào là chắc chắn - đang sống yên ổn ở một nơi này, có 
chuyện gì xảy đến lại bươn bả đi tìm nơi khác. Chẳng được 
xã hội trân trọng và dĩ nhiên là nhiều nguy hiểm, từ thời 
tiết, từ bệnh tật, trộm cắp và nhiều thứ nữa. Con người vô 
gia cư cả đời cứ chạy vòng quanh chỗ này chỗ kia, lủi thủi, 
cô đơn và vô giá trỊ. 


Một cái tâm không chánh niệm cũng như vậy. Ở chỗ 
này một chút, chỗ kia một tẹo, không bao giờ đàng hoàng, 
quang minh chính đại. Một cái tâm như vậy sẽ gặp rất 
nhiều nguy hiểm từ các đối tượng bất thiện, tham, sân, ngã 
mạn..v.v.. Nếu tâm bạn được sống trong ngôi nhà chánh 
niệm, nó sẽ được an toàn, được bảo vệ chu đáo và tránh 
khỏi mọi hiểm nguy. Nó sẽ có được sự ồn định và phẩm giá 
Con người. 


17 


Sayadaw Ù Jotika 
Chánh niệm là ngôi nhà của tâm. 


Người sống không chánh niệm có một nội tâm vô gia 
cư, vật vờ, khắc khoải. Cái tâm đó đi chỗ này, đến chỗ nọ, 
buông lung, tán loạn không chủ đích - một cái tâm thực sự 
tháo động và bất an. 


Khi bạn vừa mở mắt thức dậy và có chánh niệm, hãy 
thực hành niệm hơi thở (anapana ) ngay lập tức. Bạn hít thở 
thật sâu để cơ thể nhận được nhiều ôxy hơn. Não của chúng 
ta cần rất nhiều ô ôxy, vì vậy khi bạn vừa tỉnh giấc, còn cảm 
thấy mơ màng buôn ngủ, hãy hít thở vài hơi thật sâu, nó sẽ 
làm cho não bạn trở nên tươi mới và sáng suốt. Hơn nữa, 
việc bạn chú tâm vào hơi thở sẽ kéo chánh niệm quay lại và 
nó sẽ làm tâm bạn thêm tỉnh thức. Làm như vậy, bạn thu 
được cả hai lợi ích cùng một lúc. 


Hành thiền một chút trong tư thế năm rồi ngôi dậy và 
tiếp tục ngồi thiền ngay tại chỗ, ở trên giường. Bạn có thê 
vệ sinh thân thể sau. Ngay khi vừa tỉnh dậy là ngay khi đó 
bạn hãy chánh niệm, ghi nhận, tự biết mình. 


Khi đã duy trì được đà chánh niệm liên tục và thành 
công trong một thời gian nào đó, thì một nội tâm trong 
sáng, thuân tịnh, an lạc và tĩnh lặng sẽ băt đâu đên với bạn. 


Bắt đầu một ngày mới bằng một tâm thiện, một tâm 
thiền, đó quả là một điều phúc lạc thực sự, quả là chân 
hạnh phúc cho đời. Bạn chưa rửa mặt ư, cũng chẳng sao cả. 
Cái tâm còn quan trọng hơn việc ấy nhiễu. 


Sau khi đã ngôi thiên tại chỗ như vậy một lúc rôi (nêu 
bạn ngủ trên một chiêc giường), hãy nhẹ nhàng nhâc chân 
ra khỏi giường và tiêp tục chánh niệm ghi nhận các cảm 


18 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


giác xúc chạm của bản chân với sản nhà. Rồi giữ chánh 
niệm khi bạn đi rửa mặt, biết rõ các cử động của mình, các 
cảm giác xúc chạm, hay biết cả sự chánh niệm của mình và 
tất cả. Hay biết mọi thứ khi bạn đang làm - bạn cũng không 
cần phải dùng đến ngôn từ để niệm thầm hay ghi nhớ các 
hành động đó. Mọi sự xúc chạm - không cần thiết phải 
niệm câu gì hay tụng đọc cái gì cả - chỉ cần hay biết nó. 
Cái "hay biết và ghỉ nhận mọi sự xúc chạm" này chính là 
cái tôi muốn các bạn thực hành. 


Ngay cả khi sự thực hành của bạn đã tiến bộ, Niệm và 
Định của bạn đã có thể bắt được những đề mục vi tế hơn, 
bạn cũng không nên bỏ niệm hơi thở và chánh niệm đối với 
các xúc chạm như là một nền tảng thực hành căn bản của 
mình. 


Sau đó, bạn có thể tụng kinh một chút, rải tâm từ một 
chút rồi ngồi xuống hành thiền. Sau thời tọa thiền, bạn phải 
đi ăn sáng, làm việc nhà và hãy cố găng giữ chánh niệm 
càng nhiều càng tốt khi làm những công việc ấy. Đừng lo 
khi chánh niệm của bạn còn hời hợt; ngay cả chỉ một chút 
xíu chánh niệm thôi cũng có lợi ích rất lớn cho bạn rồi. 


Nếu bạn có gắng thực hành như thế, dù chỉ để duy trì 
được một chút chánh niệm trong suốt cả ngày, bạn sẽ dần 
dần nhận thấy sức mạnh của tâm mình ngày càng tăng 
trưởng theo thời gian. Khi năng lực của tâm đã vững vàng, 
bạn sẽ thấy rằng khi bạn buông lỏng, thư giãn thoải mái và 
ngồi xuống hành thiền, chỉ trong vòng 5 phút tâm bạn đã 
được định tĩnh và tập trung - định tâm đến thật dễ dàng. 


Sau bữa ăn sáng và các công việc khác sẽ là những 
việc bạn cân làm - đên cơ quan hay làm công chuyện, thực 
hiện những trách nhiệm, bôn phận khác của mình. Nêu bạn 


19 


Sayadaw Ù Jotika 


tự lái xe, hãy chánh niệm biết rõ khi mở cửa xe, khi ngồi 
xuống, đóng cửa, tra chìa khoá điện, mở máy, hay biết 
tiếng động cơ xe khi khởi động, hay biết động cơ đang rung 
lên nhè nhẹ khi bạn lái xe đi. Hãy cố gắng hay biết và ghi 
nhận tất cả những điều nảy khi bạn đang làm - dù chỉ là 
biết một chút chút thôi cũng được. Nó không khó lắm đâu, 
bạn cứ thử xem. Trên đường đi, hãy chánh niệm hay biết 
tất cả những gì xảy ra. Lái xe một cách thật kiên nhẫn. Khi 
bạn đợi đèn xanh đèn đỏ, hãy giữ một cái tâm thật mát mẻ 
và thư giãn, thoải mái. 


Con người hiện đại ngày nay quá bận rộn, đến nỗi 
ngay khoảnh khắc vừa mở mắt thức dậy, họ đã bị cuốn vào 
guỗng xáo động ngay lập tức. Họ không có được một giây 
phút bình an - tâm họ lúc nào cũng đầy căng thăng. Tình 
trạng căng thắng này rất đáng báo động. Điều cần làm là 
phải luôn luôn tự ý thức, hay biết sự căng thắng này và thư 
giãn, buông xả nó ra. Có những sự căng thăng có thể làm 
cho bạn trở nên kiệt sức. 


Đến nơi làm việc một cách chánh niệm, bắt cứ việc gì 
bạn phải làm trong công việc cũng làm trong chánh niệm; 
thậm chí chỉ trong vòng 5 giây - cũng cứ hãy chánh niệm. 
Mọi người thường nghĩ rằng chỉ một chút xíu như vậy 
chắng thê mang lại sự khác biệt nảo, chắng có lợi ích gì và 
họ ngừng lại không làm nữa. Điều đó là không đúng. Bạn 
phải thử nghiệm nó. Sau một thời gian dài bạn sẽ bắt đầu 
nhận thấy rằng - thậm chí chỉ một khoảnh khắc chánh niệm 
ngắn ngủi thôi cũng đủ đem lại một sự bình an nào đó cho 
tâm hồn, đem lại một sự cân bằng và hòa hợp cho tâm 
mình. 


Trong khi làm việc, nêu có điêu gì đó không được trôi 
chảy và bạn bực mình, cáu giận, hãy chánh niệm ghi nhận 


20 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


ngay điều đó. Nếu đã có được chút ít chánh niệm, thì ngay 
lúc bạn trở nên giận dữ, bạn sẽ hay biệt được nó liên. Bạn 
sẽ không đê nó đên mức phải bùng nô. 


Bản chất của sự giận dữ là khi nó xảy ra lần đầu tiên 
(bạn tức giận lần đầu), nó chưa bùng nổ ra ngay- bạn vẫn 
còn có thể kiềm chế được. Nếu lại có một điều gì đó không 
vừa ý xảy đến, nỗi giận tăng thêm một ít - song bạn vần 
còn kiểm soát được. Một điều gì đó lại xảy ra và nỗi giận 
lại tăng thêm chút nữa và bạn lại phải cô kiềm chế nó. 
Nhưng rồi cuối cùng một sự việc dường như rất nhỏ nhặt 
và không quan trọng nào đó sẽ đột ngột gây nên một sự 
bùng nô ghê gớm, không thể kiểm soát được, bạn không 
thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. 


Như vậy khi có sự tích tụ những điều bất mãn, không 
vừa ý này (được gọi là sân tàn dư), thì mỗi khi có một việc 
gì đó xảy ra, cái kho sân hận tiềm tàng còn ấn giấu này sẽ 
lại được nhân lên. Nếu bạn ý thức được quá trình tích tụ 
những điều bất mãn (đomanassa - ưu não) và luôn chánh 
niệm quan sát hay ý thức được nó, nó sẽ bị hóa giải. Bản 
chất của sân hận là: nếu bạn hiểu rõ nguyên nhân của nó 
một cách thật cặn kẽ, khi đó nó không thể mặc sức hoành 
hoành, phô trương sức mạnh của mình được nữa. 


Nếu có thể xử lý được những việc nho nhỏ hàng ngày 
hay làm bạn khó chịu theo cách ấy, thì hầu hết những cáu 
kỉnh, khó chịu đó sẽ không bao giờ lên tới mức của một 
cơn giận bộc phát. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, trút bỏ được rất 
nhiều chỉ từ mỗi việc là mình không còn bị bùng nỗ trong 
cơn giận nữa. Những người xung quanh cũng không còn 
phải chịu đựng những hành động giận dữ của bạn. Và khi 
làm việc, bạn sẽ làm với một nội tâm bình an, với chánh 
niệm và trí tuệ, khi đó những phẩm chất tốt đẹp nhất của 


21 


Sayadaw Ù Jotika 


bạn sẽ bắt đầu được khai mở, thăng hoa và mọi việc đều 
hoàn thành tôt đẹp hơn xưa. 


Có thể nói rằng người nào có gắng chánh niệm được 
suốt cả ngày là người đang sống trong chính ngôi nhà của 
họ, đó là ngôi nhà chánh niệm. Đó là lý do tại sao bạn chỉ 
có thê hiểu được ý nghĩa của câu kệ "Tổi lấy chánh niệm 
làm ngôi nhà của mình”, khi chính bạn phải tự mình thực 
hành. Hiểu biết tâm mình sẽ mang lại cho bạn muôn vàn lợi 
ích. 


3) Với tôi sống, chết nào đâu, 
Chỉ có sóng thở nhịp câu tử sinh. 


Cơ thể này của chúng ta chỉ được sanh ra một lần trên 
đời, lớn lên, già đi rồi chết. Thật ra, đây mới chỉ là một sự 
hiểu biết thể lý, vật chất ở mức độ rất thô thiển mà thôi. 
Tác giả của bài kệ này không nói về cuộc sống và cái chết 
của con người ở mức độ thô thiên và nông cạn như thế. 
Ông muốn nói đến bản chất của cuộc sống và cái chết vi tế 
ở trong tâm (là các hiện tượng tâm lý). 


Là một hành giả thực hành niệm hơi thở (anapana), 
tác giả muốn ám chỉ đến hơi thở của mình với lối ấn dụ vê 
những nhịp sóng triều lên xuống. Khi bạn hít vào giống 
như nhịp sóng lên cao, một hơi thở ra như ngọn triều xuống 
thấp. Có được một hình ảnh như thế và chú tâm vào nó, bạn 
có thể quán chiếu về cuộc sống và cái chết, bạn có thể thấy 
được, có thê hiểu được sinh tử, tử sinh của một kiếp người. 


Khi được Đức Phật giảng dạy về pháp môn niệm chết, 
nhiều vị Tỳ Khưu (vị sư) đã theo lời Ngài thực hành quán 
niệm về cái chết. Khi chư vị đến gặp Đức Phật, Ngài hỏi: 
"Này các con, các con có quán niệm về sự chết không?". 


22 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Chư Tỳ Khưu thưa: "Bạch Thê Tôn, chúng con có quán 
niệm”. "Thê các con quán niệm về sự chêt như thê nào?" 


Một vị đáp: "Con thường quán niệm thế nảy - nếu con 
chỉ còn sống thêm được một ngày hôm nay nữa thôi, thì thế 
cũng đã là tốt lắm rồi. Con sẽ dành trọn ngày cuối cùng của 
đời mình đề hành thiền". 


Một vị kia nói: "Con thường tự nhắc nhở mình rằng, 
nếu chỉ còn được sống thêm thời gian vừa đủ ăn thêm một 
miếng nữa thôi, thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Nói cách 
khác, con không mong mình sẽ còn được sống lâu hơn thời 
gian để ăn xong một miếng cơm nữa". 


Một Tỳ Khưu khác thưa: "Nếu con được sống thêm 
chỉ một hơi thở nữa thôi, thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Con 
sẽ dành chút thời gian còn lại đó để hành thiền". Vị Tỳ 
Khưu này không mong là sẽ còn sống thêm được lâu hơn 
một hơi thở nữa - như thế đủ để hiểu rằng cái chết nó ở gần 
chúng ta đến như thế nảo. 


Người Miễn Điện thường hay nộ là: "Trước khi kịp 
co tay vào và trước khi kịp duỗi tay ra". Đây là một sự nhắc 
nhở răng cái chết thực sự ở rất gần bên cạnh chúng ta. Đối 
Với một số người, họ thấy được cái chết ở ngay trước mắt, 
không có chút thời gian nào để mà hoang phí nữa. Khi bạn 
thực sự biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, khi đó 
bạn sẽ không còn phí phạm thời gian nữa. 


Tôi đã 3 lần ở kề bên cạnh cái chết và một lần tôi đã 
chắc chắn là mình thực sự sắp chết đến nơi rồi. Tôi rất mệt 
mỏi và kiệt sức. Khi bạn đã tới chỗ không thể chịu đựng 
thêm được bất cứ điều gì hơn nữa, dù nhẹ đến đâu, thì đó là 
lúc bạn biết rằng mình đang chuẩn bị chết. Lúc đó tôi đã 


23 


Sayadaw Ù Jotika 


phải có gắng kiểm soát bản thân mình bằng chánh niệm, và 
tôi tin rằng chính nhờ sự chế ngự bằng chánh niệm ấy mà 
tôi đã không chết. Nếu tôi không thể giữ được bình tĩnh và 
giữ cho tâm mình yên tĩnh, mát mẻ, thì tôi nghĩ mình đã tới 
lúc không thê chịu đựng thêm được nữa và chỉ còn chết mà 
thôi. 


Thân và tâm này luôn vận hành cùng với nhau. Nếu 
tâm không còn chịu đựng được thêm chút nảo nữa, nó sẽ 
làm một cái gì đó có tác dụng như một câu nói: "thôi, thế là 
đủ rồi" đối với thân, và nó sẽ thực sự làm như vậy. 


Khi tôi gần chết và nghĩ lại những việc mình đã làm 
trong quá khứ, tất cả quay lại với tôi thật rõ ràng, tôi có thể 
nhìn thấy được chúng. Chỉ một việc nhỏ nhất cũng đủ 
khiến cho chúng ta chỉ vào mặt nhau, thù hẳn, đấu đá nhau 
đến mức không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt 
nhau nữa và mang lại cho nhau bao nhiêu là đớn đau, khổ 
não. Chúng ta đã phung phí quá nhiều thời gian quý giá, bỏ 
ra bao nhiêu năm trời chỉ để làm cho người khác đánh giá 
cao về mình, dưới cái vỏ danh vọng, tiếng tăm và uy tín. 
Chúng ta chỉ làm những việc mà nhờ đó mọi người sẽ đánh 
giá cao về mình, để tô son đánh bóng cho bản thân mình - 
để ăn ngon, mặc đẹp và sống sung sướng, thoải mái. Có 
được 3 nhu cầu cơ bản đó cũng là điều quan trọng, 
nhưng chúng có phải là những điều quan trọng nhất để 
làm trong cuộc đời chúng ta không? 


Tôi chỉ nghĩ đến những điều này khi đã ở kề bên cạnh 
cái chết, "Thực sự mình đã sống cả cuộc đời chỉ cho người 
khác mà thôi". Mọi người nghĩ rằng họ sống cuộc đời của 
ph họ - nhưng đó chỉ là một suy nghĩ đầy bóng dáng của 

"cái tôi". Nhưng dù bạn có nghĩ cho mình nhiều đến đầu 
chăng nữa, thì con người cũng không bao giờ thực sự sống 


24 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


cuộc đời họ cho chính bản thân họ. Họ sống cuộc đời họ 
cho người khác. Cái tôi muốn nói ở đây là chúng ta chỉ cố 
sống sao cho người khác đánh giá cao về mình, nghĩ tốt về 
mình, ngưỡng mộ, ca ngợi mình, để cho người khác được 
hài lòng, thỏa mãn. Chỉ khi nghĩ đến những điều này ở bên 
ngưỡng cửa cái chết, tôi mới thấy được nó rõ như ban ngày 
và không thể phủ nhận được. 


Nếu bạn sống với chánh niệm và trí tuệ, thì ngay trước 
lúc chết, bạn sẽ có thể hiểu được cuộc đời một cách sâu sắc 
hơn nhiều. Bạn có thể nói rằng, cái nhìn của bạn lúc đó sẽ 
hoản toàn thay đổi và điều nảy sẽ dễ xảy ra hơn khi bạn đã 
có một thói quen hành thiền lâu năm. 


Khi kiểm điểm lại toàn bộ cuộc đời mình, bạn có thể 
thấy được việc nảo lả việc quan trọng nhất để làm. Nó rất 
rõ ràng. Tôi thấy một cách rất rõ ràng: những gì tôi đã làm 
bởi vì nghĩ chúng là quan trọng, thực ra chỉ là những điều 
tôi làm để cho người khác đánh giá cao về tôi, nghĩ tốt về 
tôi mà thôi. Còn thực sự việc gì là quan trọng nhất để làm? 
Câu trả lời là "phát triển trí tuệ". 


Chúng ta sinh ra là để học hỏi và phát triển trí tuệ. 
Và đê làm được điêu đó, bạn cân phải có tâm lòng rộng 
mở và một nội tâm cao thượng. 


Tắm lòng rộng mở và một nội tâm cao thượng luôn đi 
cùng với nhau. Nói một cách hình tượng thì những nhu cầu 
căn bản của cuộc sống (cái ăn, cái mặc và nơi ở) cũng 
giống như nền móng của một ngôi nhà, trong khi tâm lòng 
hào hiệp, quảng đại của trí tuệ và sự cao thượng của tâm 
hồn giống như hai mái nhà. 


25 


Sayadaw Ù Jotika 


Tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để theo đuổi con 
đường phát triên trí tuệ này? 


Tôi đã đến trường, đến lớp, đã học tới đại học - song 
những kiến thức tôi học được ở đó chỉ có thể giúp tôi làm 
việc để kiếm sống mà thôi. Đấy vẫn chưa phải là sự học hỏi 
sâu sắc nhất. Hiểu biết về khoa học, các loại bằng cấp 
chuyên môn, kế toán và kinh tế, đó không phải là trí tuệ, 
nhưng con người lại không biết dành thời gian để học 
những kiến thức thực sự liên quan đến chính cuộc sống của 
mình. 


Nếu bạn cứ chỉ sống như thế này mãi thôi, đến lúc 
chết bạn sẽ nhận thấy răng mình đã sông một cuộc đời thật 
phù phiếm, hời hợt và rồi sẽ thấy hối tiếc làm sao. Có thể, 
lúc đó bạn sẽ tự nói với chính mình rằng: "Nếu tôi không 
chết, chắc chắn tôi sẽ chỉ làm những việc có giá trị nhất 
cho bản thân mình". 


Khi còn trẻ, tôi đã chép lại một câu rất hay ở trong 
một cuốn sách mình đã đọc - "Hãy đọc cuốn sách hay nhất 
đầu tiên, kẻo bạn sẽ không còn cơ hội để đọc nó nữa". Nếu 
suy ra từ câu nói đó, bạn sẽ hiểu được câu nói này: 


“Hãy làm việc quan trọng nhất đâu tiên, 
kéo bạn sẽ không còn cơ hội đê làm nó nữa. ” 


Tôi nghĩ, điêu này sẽ giúp bạn hiêu biệt một cách sâu 
sắc hơn. 


Song bạn không thể lơ là, bỏ mặc tất cả mọi thứ trên 
đời với lý do là để làm những việc quan trọng nhất. Là một 
con người, một thành viên trong xã hội chúng ta có rất 
nhiều bốn phận phải làm - nào là sự sinh nhai, làm ăn kiếm 


26 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


sống, nào là con cái, gia đình, nào là trách nhiệm xã hội, 
chính trị, tôn giáo...vân vân. Nhưng giữa tất cả những công 
chuyện bộn bè đó, chúng ta vẫn phải tìm ra thời gian dành 
riêng cho bản thân mình, bất cứ lúc nào cũng được, để phát 
triển nhận thức về một bản chất cao thượng hơn và sâu sắc 
hơn của chính mình. Không còn gì phải nghi ngờ về điều 
này nữa. 


Nếu chúng ta làm các công việc hàng ngày của mình, 
dù đó là để kiếm sống hay thực hiện các bổn phận, trách 
nhiệm với xã hội, với một thái độ chân chánh, với chánh 
niệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều, sẽ 
tăng trưởng kiến thức và hiểu biết của mình từ trong chính 
những hoàn cảnh này. Khi đối mặt với những khó khăn, 
thăng trầm ở đời (§ pháp thế gian, hay § ngọn gió đời - 
lokadhammas- là 4 cặp: được và mất, vinh và nhục, hạnh 
phúc và đau khổ, được ca tụng và bị chỉ trích), chúng ta có 
thê học hỏi với chánh niệm và trí tuệ, sẽ thu được rất nhiều 
kiến thức từ chính những kinh nghiệm này. Trong cuộc đời 
có rất nhiều bải học để chúng ta học hỏi. Trong một bải 
pháp trước đây, tôi đã từng nói : 


“Bạn sẽ phái học các bài học trong đời. 
Chúng ta đã đăng ký trọn thời gian trong một trường học 
không chính thức, được gọi là cuộc đời”. 


Toàn bộ cuộc đời của chúng ta là một trường học. 
Chúng ta học dưới mái trường này, từ lúc mới mở mắt lọt 
lòng cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi đời. Mọi 
thứ chúng ta trải nghiệm trong đời, mỗi âm thanh, mỗi hình 
ảnh, dù tốt dù xấu cũng đều chỉ là những bài học, không có 
một ngoại lệ nào cả. Nếu chúng ta có thể học hỏi từ nó, 
chúng ta sẽ trở nên ngày càng trí tuệ hơn. Nhưng để có thê 
học được các bài học từ trong một hoàn cảnh nhất định nào 


27 


Sayadaw Ù Jotika 


đó, lại cân phải có chánh niệm. Nêu chúng ta thât niệm, 
đãng trí và với cái tâm chai cứng, nhân tâm thì sẽ không 
học được bài học nào cả và cũng chăng có chút trí tuệ nào. 


Cuộc đời là một trường học. Từ khi sinh ra đến lúc 
chết đi, chúng ta đều ở trong trường học đó. Mọi thứ 
chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này, những thứ ta 
nghe, ta nhìn, dù xấu hay tốt cũng đều là các bài học. 
Nếu biết cách học bài, chúng ta sẽ có trí tuệ và hiểu biết - 
song để học được những bài học này, chúng ta cần phải 
có chánh niệm (sati). Sống phóng dật, dễ duôi thì chúng 
ta sẽ chẳng học được gì cả. 


Học sinh đến trường, ngồi trong lớp mà mơ mộng, suy 
nghĩ vẫn vơ đâu đâu thì sẽ không nghe được thầy giáo đang 
giảng những gì, chúng sẽ không hiểu, không ghi nhớ được 
bài học - và rốt cuộc sẽ không học được bài. Trong cuộc 
đời, chúng ta luôn quay cuồng bận rộn, sống buông thả, hời 
hợt và đầy ảo tưởng mộng mơ, nên dù đã trải qua biết bao 
thăng trầm trong đời, nhưng rốt cuộc cũng chẳng học được 
bài học nảo. Nếu chúng ta muốn học được nhiều bài học, 
thì phải thực hành cách sống chánh niệm thật nhiều - chúng 
ta phải luôn luôn chánh niệm, tỉnh thức; đó là con đường 
duy nhất để học bài. 


Khi nhìn một cái gì đó, bạn cảm thấy thế nào? Khi 
nghe, bạn cảm nhận ra sao? Khi nghĩ một điều gì đó, bạn 
có cảm giác gì? Chúng ta phải học cách thực sự chú ý vào 
những điều này vả quan sát chúng trong chánh niệm. Bạn 
có thể nghĩ một cách vô trách nhiệm rằng: "Ôi dào, tôi 
không thể làm được điều đó đâu!". Hãy cô gắng thực hành 
mỗi lần một chút vào một lúc nào đó thôi, làm từ từ theo 
thời gian. Bạn sẽ học cách làm điều đó từng chút từng chút 
một. Nó dễ thôi mà! 

28 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Mỗi khi thầy trò có dịp gặp nhau, tôi thường sách tấn, 
khuyến khích và nhắc nhở các đệ tử cư sỹ của mình, cuối 
cùng thì một số Phật tử cũng đã thử cố gắng hành thiền. 
Một số đã hành thiền được 4, 5 năm; một số đã được 10 
năm. Từ việc lúc đầu chỉ nhớ chánh niệm mỗi ngày một lần 
vào lúc cuối ngày (vả họ không cảm thấy chán), cho đến 
khi họ chánh niệm được cả một phút mỗi ngày. Rồi cố găng 
được đến 5 phút chánh niệm liên tục không gián đoạn. Dần 
dần họ tiến bộ đến mức có thể ngồi thiền và giữ tâm theo 
dõi hơi thở được 15 phút. Sau đó họ bắt đầu cô gắng giữ 
chánh niệm từ lúc mở mắt dậy cho đến khi lên giường đi 
ngủ, luôn hay biết tất cả mọi thứ hoặc hay biết bất cứ 
những gì diễn ra trong tâm, và họ đã tiễn bộ đến mức có thê 
thấy được tâm chánh niệm của chính mình, nghĩa là biết rõ 
được tâm chánh niệm của bản thân. 


Đôi khi gặp nhau, tôi hỏi họ: "Có lúc nào con bị thất 
niệm liền một lúc cả 5 phút hoặc trong cả 10 phút không?", 
và họ đáp: "Thưa thầy, không ạ, dù rằng chánh niệm có khi 
hời hợt hay sít sao, cặn kẽ, nhưng ít nhất chúng con cũng 
luôn có chánh niệm. Không có lúc nảo là hoàn toàn văng 
mặt chánh niệm cả. Bất cứ việc gì chúng con làm, ít nhất 
cũng có một chút ít chánh niệm trong đó". 


Khi đã thực hành tương đối thuần thục, bạn sẽ bắt đầu 
cảm thấy dường như có hai cái tâm. Đối với những người 
đã kinh nghiệm qua điều này thì không có gì là lạ cả. Có 
một cái tâm hay biết công việc đang làm, biết rõ bạn đang 
làm việc. Và có một cái tâm khác biết cái tâm đó nữa. 


Khi bạn không còn biết rõ công việc mình đang làm 
hay các hoạt động của tâm minh, thì đó chính là tâm sĩ 
(moha). Khi có tâm sĩ thì không có chánh niệm. Một người 
đã thực hành chánh niệm miên mật sẽ cảm thấy rất mệt mỏi 


29 


Sayadaw Ù Jotika 


và thiếu sức sống mỗi khi tâm si đến và họ không còn 
chánh niệm được nữa. Bạn cảm thấy mỏi mệt, tâm xáo 
động, bất an; nó không còn an lạc nữa. Ngay lập tức bạn 
chánh niệm, ghi nhận điều đó và bắt đầu quan sát nó. Bạn 
không thê sống thất niệm trong một thời gian dài. 


Ngay cả khi bạn nói chuyện cũng có một mức độ 
chánh niệm nào đó. Chỉ hoàn toàn nhờ vào lực đây của thói 
quen mà chánh niệm sẽ diễn ra một cách tự động - bạn 
không cần phải có gắng chút nào. Bạn biết rõ, ý thức được 
mình đang nói gì và định nói gì. Bạn cũng dành cơ hội cho 
người đối diện được nói, bạn lắng nghe một cách cần thận 
và hiểu được điều họ muốn nói. Như vậy sự giao tiếp giữa 
bạn với người cũng được trôi chảy tốt đẹp hơn. 


Bạn phải cô găng giữ chánh niệm, sự chú ý vả quan 
sát càng nhiều cảng tốt, trong suốt cả ngày. Người nào thực 
hành như thế sẽ thấy được mọi thứ diễn ra trong thân, tâm 
mình một cách hết sức rõ ràng và sâu sắc. Khi chánh niệm 
thực sự mạnh, mọi suy nghĩ, tư tưởng sẽ hoàn toàn chấm 
dứt. Tâm trở nên hoàn toàn yên lặng. Khi tâm tĩnh lặng, 
bạn sẽ hay biết được một cách trực tiếp các cảm giác trong 
thân hoặc bắt kỳ một đề mục nào khác - nếu nhìn vào tâm 
mình, bạn sẽ có thể quán sát được tính chất tĩnh lặng vả 
thanh bình trong tâm. 


Khi đã chánh niệm được một cách sắc bén như vậy, 
nếu có điều gì thu hút sự chú ý của bạn thì bạn cũng chánh 
niệm về nó ngay lập tức. Khoảnh khắc bạn hay biết nó, nó 
liền biến mắt, và bạn cũng thấy được cả điều này nữa. Bạn 
không suy nghĩ về nó. Bạn thấy nó ngay lập tức, bạn biết 
nó bởi vì bạn cảm nhận được nó - bạn sẽ thấy được đặc tính 
tự nhiên của mọi hiện tượng, đó là sanh và diệt ngay tức 
thì. Đó là chánh niệm về sự sanh diệt. 


30 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Những người đã hành thiền một cách nhiệt tâm, tinh 
cân sẽ thây sanh và diệt cũng như sinh ra và chêt đi. Sự 
hiệu biệt vê sanh tử này thật là sâu sắc, thậm thâm vi diệu. 


Đối với hầu hết mọi người, họ đã sinh ra từ lâu trước 
đây; lâu như số tuổi của họ, dĩ nhiên là như thế. Họ không 
hề biết được quãng đời còn lại sẽ là bao lâu nữa. Có thể họ 
nghĩ cái chết đối với mình vẫn còn xa lắm. Và như vậy họ 
sẽ chết một cách không chánh niệm. Người hành thiền thì 
không như thế. Cái gì đang diễn ra bây giờ là sanh và cái gì 
đang diệt đi bây giờ là chết - họ thấy ra được điều này. A, 
thật thâm sâu vi diệu biết bao. Đó là lý do tại sao, cảng có 
trí tuệ thì bạn sẽ càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những 
từ này: "7ôi lấy nhịp sóng hơi thở làm sự sống, cái chết 
của mình". 


4) Năng lực thần thông tôi chẳng có, 
Chỉ láy thật chân làm sức mạnh cho mình. 


Có nhiều người, khi thiền tập vẫn còn đang ở giai 
đoạn chập chững, non nóớt, đôi lúc cũng đã muốn, ít nhất là 
đôi lúc, có được một chút năng lực huyền bí nào đó như là 
khả năng thấu thị (thiên nhãn) hay có thể tạo ra được những 
hình ảnh phi thường, đại loại là những thứ như vậy. Khi trí 
tuệ đã trưởng thành hơn, bạn sẽ không còn bị ấn tượng bởi 
những năng lực phi thường ấy nữa. Tác giả của bài kệ này 
coi trọng và để cao giá trị của trí tuệ, vì vậy ông nói ông 
không có năng lực siêu nhiên nào. Ông lấy tắm lòng chân 
thực làm sức mạnh siêu nhiên của mình. 


Sự chân thật quả là có năng lực thật vĩ đại. Nếu nói 
một cách thực sự hoàn toàn chân thật (mặc dù tôi hy vọng 
là mình cũng không quá chấp vào điều đó), tôi phải nói 
rằng thành thật 100% là một điều cực kỳ khó, khó vô cùng. 

31 


Sayadaw Ù Jotika 


Đó là lý do tại sao trong một bài kinh, Đức Phật đã hai lần 
nhân mạnh đên từ trung thực và chánh trực. Ngài nói "Ưju 
ca, suhuju ca” (Kinh Từ BỊ), nghĩa là "ngay thăng và chánh 
trực". 


Con người rất cần sự chân thật trong quan hệ với 
nhau. Giả bộ yêu thương trong khi mình thực sự không hề 
thương yêu, cố tỏ ra thích thú trong khi mình không thể 
thích, những điều đó làm cho cuộc sống thật vô nghĩa. Sự 
gượng gạo, giả tạo không bao giờ có thể mang lại sự thỏa 
mãn thực sự cho tâm hồn bạn. Chỉ có những điều chân thật 
mới có thể mang lại sự mãn nguyện thực sự cho mình. 


Đôi khi có người nào đó đang rất ghét, rất giận, thù 
hẳn với bạn nhưng lại cố giả đò ra không phải vậy, vẫn 
đóng kịch cư xử bình thường. Bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu 
khi phải sống như vậy, trong lòng vẫn biết thực ra anh ta 
đang rất ghét mình. Thực sự thì tôi thích người đó cứ nhận 
là mình đang giận còn hơn, cuối cùng thì tốt nhất là cứ 
thăng thắn với nhau, sau đó chúng ta có thể nói chuyện với 
nhau về vấn đề khúc mắc giữa hai người, và có thê cả hai 
sẽ tìm ra được một cách giải quyết nào đó cho ồn thoả. 


Nếu người đó vẫn không chịu thừa nhận, vẫn cứ giả bộ 
vô tư và nói những điều đại loại như là: "Ỏ, không, tôi 
không phải là loại người hay cáu giận như vậy đâu", như 
vậy thì mọi thứ vẫn còn tiếp tục thật khó chịu, không có 
cách nào để giải quyết vẫn đề được cả. Không chịu thừa 
nhận có thể khỏa lấp vẫn đề đi được một lúc nào đó, nhưng 
sẽ không làm cho nó biến mắt được. 


Đề có được quan hệ giao tiếp thật sự chân thành, thì 
sự trung thực và cởi mở là rât quan trọng. Chân thật, cởi 
mở vả quan hệ chân thành với tât cả tâm lòng, điêu đó quả 


32 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


thật là mãn nguyện. Nó cũng rât hữu ích đê xây dựng nên 
một nhân cách và trí tuệ ở cả hai phía. 


Không có trung thực 
sẽ không có sự trưởng thành thật sự. 


Trong thiền tập cũng vậy, chỉ có một sự chân thật 
hoản toản mới dẫn đến tiên bộ. Một thiền sinh phải không 
được nói đối, không được giả bộ biết những điều mà thực 
ra mình không biết. Nhất là ở trong các thiền viện, khi 
thiền sư hỏi: "Thế nào, bạn hành thiền ra sao rồi? Có tốt 
không? Có bị phóng tâm không?", có thể bạn sẽ trả lời như 
vầy: "Bạch thầy, nếu con ngồi l tiếng, thì trong suốt một 
tiếng đó con không hề bị phóng tâm tý nào". Nhưng điều 
này là hoàn toàn không thể nào có. Chỉ khi bạn đã đắc 
thiền, và có thể nhập vào an chỉ định thì mới có thể ngồi cả 
tiếng đồng hồ mà không bị phóng tâm suy nghĩ. Còn đối 
với những thiền sinh bình thường, dù định tâm có tốt đến 
đâu chăng nữa, khi ngồi lúc này lúc khác, suy nghĩ vẫn còn 
trở đi trở lại trong tâm. 


Hãy trung thực và nói đúng sự thật. Bạn không nên giả 
bộ tỏ ra là mình đã đạt được tuệ giác này nọ, tỏ ra đã hiểu 
biết những điều mà mình không thực sự hiểu, cốt chỉ để 
gây ân tượng hoặc làm cho ông thầy của mình hài lòng. 
Một số thiền sinh còn nói họ hành thiền là vì lợi ích của 
thầy. Thực sự thì bạn đâu có cần thiết phải hành thiền thay 
cho thầy. Thầy sẽ tự thực hành cho bản thân thầy. Bạn 
cũng phải tự thực hành cho chính mình như thế. Hãy làm 
một cách thật trung thực, chân thành và với đức tin chân 
chánh, bạn không phải làm điều đó cho bất cứ một người 
nào cả. 


33 


Sayadaw Ù Jotika 


Bạn có thê bịa đặt là đã đạt được tuệ này, tuệ kia mà 
thực sự mình không có và nói ra điều đó chỉ để làm thiền 
sư hài lòng, có thể thiền sư sẽ chăng nói gì cả nhưng thiền 
sư vẫn biết. Những Sayadaw [3] „ từng hành thiền và dạy 
thiền nhiều năm sẽ biết rằng: "người này đang nói dối 
mình", khi biết như vậy họ chỉ cảm thấy thương hại cho kẻ 
đó. Họ cảm thấy thương hại, bởi vì họ thấy TÕ Tăng: "Ộ, 
người nảy mong muôn quá nhiêu khi nói rằng thiển tập của 
anh ta đang tiến bộ, đến nỗi anh ta phải tự lừa dối chính 
mình như thế". Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục làm như thế, anh 
ta sẽ không thể tiến lên một chút nào được nữa. Vì vậy, đối 
với những người như thế này, cần phải nói cho biết là việc 
anh ta làm như thể là không thê chấp nhận được. 


Xin đừng bao giờ nói dối người thầy của mình. Giữa 
các bạn với nhau cũng vậy, bạn cũng muốn làm ra vẻ như 
là trình độ thiền của mình giỏi hơn những người khác, "Tôi 
đã đạt đến trình độ như vầy, như vầy", đại loại như vậy. 
Khi đã nói một lời dối trá, bạn sẽ không thê tiễn lên được 
một chút nào trong thiền. Hành thiền, thực hành Pháp là để 
chứng ngộ chân lý, sự thật. Nếu bạn thực sự mong muốn 
hiểu được chân lý, điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có 
sự chân thành, ngay thăng và trung thực - một sự trung 
thực hoàn toàn. 


Bạn phải làm gì khi đã lỡ nói điều gì đó không chân 
thật? Hãy nhìn vào chính tâm mình; tự thú nhận với chính 
mình là mình đã nói quá sự thật. Rồi sau đó, hãy tự sửa 


[3] Danh từ người Miến Điện thường dùng để gọi các nhà sư đáng kính, các vị 
trưởng lão một cách kính trọng. 


34 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


mình, đính chính lại với người kia rằng: "Cái tôi vừa nói 
đúng là có hơi chút phóng đại. Thực sự thì cũng không đến 
mức như thế". Chúng ta thực sự rất sợ phải thú nhận như 
thế, có đúng không? Điều đó thật là xấu hồ, không dễ mà 
nói ra được. Đó là lý do tại sao nếu thực sự muốn hiểu 
được chân lý, muốn hiểu được chân Pháp, bạn cần phải có 
rất nhiều đũng cảm. Nó đòi hỏi bạn phải rất trung thực. 


Không có chân thật sẽ không có giải thoát. Không có 
chân thật thì không có cái gì là thực cả. 


Mỗi điều dối trá đều trói buộc, cầm tù tâm bạn, vì vậy 
bạn không còn được tự do nữa. Một khi đã nói dối, người 
đó lại phải tiếp tục nói đối thêm nhiều lần nữa để che đậy 
lời nói đối ban đầu của mình, như vậy anh ta sẽ không thể 
có được một chút thanh thản và an lạc nào. Mà không có 
những điều này thì trí tuệ sẽ không thể trưởng thành. Nếu 
trí tuệ không lớn mạnh, thì cũng không thể xây dựng được 
một nhân cách, các phẩm chất trong tâm bạn sẽ không thể 
trở thành cao thượng. 


Một kẻ dối trá vẫn biết rằng mình đang nói dối và bởi 
vậy anh ta không thê tự tôn trọng chính bản thân mình. Anh 
ta không thê đốc hết tâm sức, toàn tâm toàn ý làm được bất 
cứ công việc gì, bởi vì anh ta biết đó chỉ là sự giả đối; anh 
ta biết mình đang nói dối. Ở nơi nào có sự dối trá, nơi đó 
không thể có được sự tận tâm, hết mình. 


Cố gắng giả bộ đóng kịch khi quan hệ, giao tiếp với 
người khác sẽ không bao giờ có được sự trân trọng và tình 
bạn chân thành thực sự. Khi đó, bạn cũng không thê trưởng 
thành và có một nhân cách cao thượng được tôi luyện và 
phát triển từ những mối quan hệ, giao tiếp ấy được. Trong 
thiền tập mà nói dối, bạn sẽ không thể toàn tâm, toàn ý. 


35 


Sayadaw Ù Jotika 


Trong thiền, để đạt được sự tiến bộ thực sự rõ rệt, bạn 
cần phải thành thật 100% và phải nỗ lực hết mình, toàn tâm 
toản ý. Nếu không làm được điều này, bạn chỉ có thê đạt 
được một chút Định, một chút Niệm hời hợt, nông cạn - 
không thể đạt đến trình độ Định, Niệm thực sự cao thâm. 


Khi bạn nói dối mà bạn biết mình đang dối hoặc khi 
đang giận mà biết mình đang giận, đó mới chỉ dừng lại ở 
mức độ Định, Niệm còn nông cạn, bạn phải tiếp tục tiễn lên 
để đạt đến những tầm cao mới, những trình độ Định, Niệm 
cao hơn thế nữa. Tất nhiên, bạn cũng không thể bỏ qua bất 
cứ một bước nào trong những bước này, bạn phải trải 
nghiệm qua tất cả những kinh nghiệm đó. Vậy, nếu bạn 
thực sự muốn thực hành thiền thành công, thì hãy nhìn lại 
chính mình xem - "Tôi đã hoàn toàn trung thực hay chưa?". 


Khi bạn ngồi xuống hành thiền, trước hết hãy tự hỏi 
mình: "Khi hành thiền, tôi có thực sự chân thành muốn 
hiểu được thực tại tuyệt đối (chân đề) của danh và sắc (thân 
và tâm) hay không? Tôi hành thiền có phải để thấy được 
tam tướng: vô thường (amicca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anaría) hay không?". Bạn phải thực sự rõ rảng về điều 
này. Nếu bạn trung thực và thực sự thực hành, nhất định 
bạn sẽ tiễn bộ một cách vững chắc. Nó có thể nhanh hay 
chậm, song nhất định sẽ có tiến bộ. 


Trong số những Phật tử cư sĩ của tôi, tôi biết có nhiều 
người cũng hành thiền. Lúc đầu thì dường như họ chẳng 
tiến bộ được mấy, chỉ 6 tháng sau họ đã tiến bộ được rất 
nhiều, nhưng sau một năm họ lại chỉ tiến được rất ít. Sau 
nhiều năm tháng hành thiền, họ mới tiễn bộ được một cách 
vững chắc và đều đặn. Nếu bạn kiên trì thực hành với một 
thái độ đúng đắn, bạn sẽ luôn tiến bộ. Đây là điều chúng ta 
cần phải hiểu rõ. 


36 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Không có sự trung thực, 
sẽ không có một cải gì đên với bạn cả. 


Cái giả tạo, thực chất ra chăng là một cái gì cả. Không 
có sự trung thực sẽ không có một điều gì chân thực có thê 
xảy ra. Đó là lý do tại sao: "7i lấy sự trung thực làm sức 
mạnh thân thông cho mình” mang một ÿ nghĩa rất thâm 
sâu. Hãy suy nghĩ về nó một cách thật sâu sắc. 


5)_ Bạn bè tri kỷ tôi chẳng có, 
Chỉ lây tâm mình làm bạn chính mình mà thôi. 


Là con người, điều tự nhiên là ai cũng phải có bạn bè 
và người quen. Nhất là đối với thiền sinh, họ có rất nhiều 
bạn lành (kalyanamirtta-thiện trí thức), những người bạn 
đạo cùng hành thiền với họ. Họ thực sự là những người bạn 
thật đáng quý. Nhưng tác giả bài kệ này không nói đến 
những người bạn đó. Ông đang nói về người bạn theo nghĩa 
tâm linh, do vậy ông mới nói ông lấy chính tâm mình làm 
bạn. Đây thật là những lời rất hay và sâu sắc - chính tâm tôi 
là bạn của tôi. 


Hãy thử nghĩ xem, thật tốt đẹp biết bao khi tâm mình 
lại là bạn của chính mình. Đó quả là một điều hạnh phúc 
không gì bằng. Và hãy thử tưởng tượng điều ngược lại - đối 
với rất nhiều người, tâm họ không phải là bạn của họ. Đối 
với một số người, tâm họ còn là kẻ thù của chính họ nữa. 


Một lần nọ, tôi đến thuyết pháp tại một trại cai nghiện 
ma túy. Bệnh nhân ở đây toàn là những con nghiện nặng. 
Họ theo nhiều loại tôn giáo khác nhau, vì vậy tôi phải chọn 
một chủ đề có thể thích hợp với tất cả mọi người. Chủ yếu 
là tôi nói với họ về sự cần thiết phải học cách tự yêu 
thương lấy bản thân mình, là một người bạn tốt của chính 


37 


Sayadaw Ù Jotika 


mình và sự cần thiết phải làm cho tâm mình trở thành bạn 
của mình. Đôi khi chúng ta cũng phạm lỗi lầm, bởi vì 
chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường. Ngay 
cả một bậc thánh Tu-đà-hoàn [4| (Sofapana-bậc Thánh 
Nhập lưu) cũng chưa thoát khỏi những bất thiện pháp kia 
mà. Nhưng để đến mức nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và 
trở nên xấu xa như thế thì quả là không tốt tý nào. 


Người sử dụng và lạm dụng ma túy tự gây hại cho sức 
khỏe của chính họ, phung phí tiền bạc và không thể làm 
việc một cách hiệu quả. Họ đánh mất phẩm giá của chính 
mình, bị xã hội xa lánh, tây chay. Xã hội không đặt lòng tin 
ở những con người như thế. Cuối cùng một số người còn bị 
cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ngay cả người mẹ, là người yêu 
thương con mình nhất trên đời, rứt ruột đẻ ra, chăm nom bú 
mớm từ khi lọt lòng đến lúc lớn khôn mà còn không thể 


[4] Đạo quả Tu-đà-hoàn là đạo quả đầu tiên trong 4 tầng thánh quả: Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Trong con người phàm phu chưa đắc thánh 
quả còn nguyên vẹn 10 loại kiết sử hay phiền não ngủ ngầm là: thân kiến, hoài 
nghỉ, giới cắm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh. Tầng 
thánh quả đầu tiên là Tu-đà-hoàn hay Dự lưu cắt đứt 3 loại kiết sử đầu tiên là 
thân kiến, hoài nghỉ và giới cấm thủ. Bậc thánh Tu-đà-hoàn vĩnh viễn không còn 
tái sanh lại trong 4 đường ác đạo là Điạ ngục, Atula, Ngạ quỷ, Súc sanh nữa, mà 
chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 lần nữa (Thất lai) trong cõi dục giới trước khi 
đạt đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sanh tử. Tầng thánh thứ hai là Tư-đà- 
hàm không cắt tuyệt được thêm loại kiết sử nào nữa, mà chỉ làm suy yếu hai loại 
kế là tham, sân. Bậc thánh Tư-đà-hàm chỉ còn tái sanh lại ] lần duy nhất (Nhất 
lai) trong cõi dục giới. Tầng thánh thứ ba, Anahàm, cắt đứt hoàn toàn 5 kiết sử 
đầu tiên (3 kiết sử đầu được cắt đứt bởi đạo quả Tu-đà-hoàn và tham, sân), và 
không còn phải tái sanh lại trong cõi dục giới nữa (Bắt lai). Bậc thánh Anahàm 
sẽ tái sanh lên cõi Phạm thiên và sẽ đắc quả vị Alahán và nhập Niết Bàn tại cõi 
đó. Tầng thánh cao nhất là thánh quả Alahán cắt đứt hoàn toàn 10 loại kiết sử, 
vĩnh viễn không còn tái sanh nữa. Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật đã đạt đến 
Alahán thánh quả cùng với Toàn Giác Trí trong đêm thành đạo, và là vị Alahán 
đầu tiên trên thế giới. 


38 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


chịu đựng được nữa. Họ đã tệ đến mức bị tất cả mọi người 
ruồng bỏ. Họ đã gây hại không chỉ cho sức khỏe, địa vị xã 
hội và danh tiếng của bản thân họ mà thôi, mà họ còn phá 
hoại một điều rất quý giá - đó là trí thông minh, và họ cũng 
rút ngắn cả cuộc đời của mình. 


Một số người uống rượu - uống nhiều đến nỗi làm 
hỏng luôn cả lá gan của mình. Họ đã làm thương tồn đến 
cuộc sống. hôn nhân, con cái họ bị ảnh hưởng xấu về tâm 
lý. Bạn thấy không, họ phải chịu bao nhiêu là đau khổ. Vậy 
ai là người đã ủng hộ họ trên con đường tự hủy hoại kinh 
khủng như vậy? Chính là tâm họ. Tâm họ mê thích, đắm 
chìm trong những đối tượng bắt thiện và không thích hợp ở 
bên ngoài. Có phải vì yêu bản thân mình mà họ làm như 
vậy không? - Không phải, đó là sự dính mắc vào những đối 
tượng bên ngoài đã khiến họ làm như vậy. Không nên 
nhằm lẫn sự dính mắc với tình yêu thương - yêu thương và 
dính mắc thực tế khác xa nhau rất nhiều. 


Đối với một số người, dường như họ lại là kẻ thù của 
chính mình. Nếu hỏi họ có thương bản thân mình không, 
chắc chắn là họ sẽ nói có, có chứ, ai chăng thương thân! 
Tuy nhiên, thực sự thì họ chắng hề thương xót bản thân 
mình. Nếu một cái tâm luôn xui khiến chúng ta làm những 
việc xấu xa thì cái tâm đó chính là kẻ thù của chúng ta. Còn 
cái tâm khích lệ chúng ta làm những điều đúng đắn, thì cái 
tâm đó chính là bạn của mình. 


Nếu tâm bạn luôn khuyến khích, sách tấn bạn làm việc 
tốt, thì cái tâm đó đã trở thành một người bạn luôn luôn ở 
bên cạnh bạn. Nếu có được điều đó thì quả là một điều tốt 
đẹp biết bao. Khi tâm bạn đã trở thành một người bạn của 
mình, thì về mặt tâm linh bạn đã thực sự bắt đầu trưởng 
thành. Những người như thế sẽ học được cách sống hạnh 


39 


Sayadaw Ù Jotika 


phúc và bình an. Thật ra, khi tâm bạn đã trở thành một 
người bạn thực sự 100%, thì khi đó bạn đã có thê thành đạt 
được mục đích tâm linh của mình rôi đây. 


Hãy nhìn lại tâm mình. Nhìn để thực sự thấy rõ tâm 
mình là bạn hữu hay là kẻ thù của mình. Nếu nó là bạn của 
mình, thì hãy chăm sóc người bạn đó; luôn cô gắng vun 
trồng và phát triển những tâm thiện và tư tưởng tốt đẹp. 
Nếu nó là kẻ thù, cái bạn cần làm là biết quan sát nó một 
cách thông minh, bình thản và tĩnh lặng. 


Tham (/obha), sân (dosa), ngã mạn (mana), hiềm hận, 
ghen ty, nghi hoặc và ngờ vực, trạo cử và bất an, hôn trầm 
thuy miên ..v.v...tất cả đều là những kẻ thù của mình. 
Chúng là những phiền não. Không cần thiết phải lao vào 
một cuộc chiến tranh lớn, một mất một còn với chúng làm 
gì. Điều phiền não sợ nhất không phải sự chiến đấu của 
chúng ta chống lại nó. Điều nó sợ nhất là bạn dùng chánh 
niệm (sa) và trí tuệ để nhìn nó một cách nhẹ nhàng thoải 
mái, nhìn bình thản, nhìn tĩnh lặng và nhìn thật lâu. 


Nếu bạn nhìn vào một người nào đó một lúc lâu một 
cách thật trầm tĩnh và bình thản, họ sẽ bắt đầu cảm thấy 
không thoải mái. Cũng như vậy, nếu bạn nhìn phiền não 
một cách cần thận với chánh niệm thì nó sẽ không thể nào 
chịu đựng được lâu trước con mắt soi xét của bạn. Rồi nó 
sẽ phải biến mắt. 


Đã có lân, tôi nói với một người đệ tử của tôi rằng, khi 
có tham muốn khởi lên trong tâm, hãy quan sát cái tâm ấy 
một cách đúng đắn và khi có tâm sân khởi lên, cũng quan 
sát ngay cái tâm ấy một cách đúng đắn, một cách thích hợp. 
Người đó đã thử làm như vậy và sau đó kể với tôi thế này: 
"Bạch thầy, con đã thử có găng nhìn tâm tham khi nó khởi 

40 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


lên. Con chỉ kịp nhìn nó được mỗi một lần là nó đã biến đi 
mât. Nó không thê chịu được khi bị nhìn lâu." 


Khi tham muốn sanh khởi và bạn quan sát nó một cách 
thật cần thận, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là tính chất của sự 
ham muốn, không phải là tôi ham muốn, nó không phải là 
tâm của tôi, nó chỉ là một cái tâm, một cải tâm sanh khởi 
bởi vì có đầy đủ nhân duyên cho nó sanh khởi mà thôi. Nếu 
một đối tượng mang những tính chất khiến cho nó hấp dẫn, 
thì khi đó một cảm giác thích thú với đối tượng ấy sẽ xuất 
hiện. Nếu bạn nhận ra được những tính chất tâm này chính 
là vô ngã (anara), bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chúng. 
Còn nếu bạn cứ nghĩ nó là cái tham của tôi, thì sẽ rất khó 
trừ bỏ được nó, bởi vì điều đó chỉ càng làm cho tâm tham 
mạnh lên mà thôi. 


Khi phiền não kết hợp với một ý niệm về "cái tôi", 
chúng có thể phình lên rất lớn. Nếu phiền não không còn sự 
hỗ trợ của cái ngã, chúng sẽ bị suy yêu đi. Đó là lý do tại 
sao tôi nói với các bạn rằng đừng thấy: "Tham và sân trong 
tâm chúng con còn quá mạnh, bạch thầy, chúng con cảm 
thấy nản lòng quá". Chỉ cần quan sát cái tâm đang sanh 
khởi đó một cách chánh niệm: tham lam, sân hận, ngã mạn, 
ghen ty, đố ky, keo kiết bủn xin ... cho đến khi bạn thấy 
được chúng không phải là người nào cả, chỉ là những cái 
tâm sanh khởi bởi vì ở đó có đầy đủ nhân duyên khiến 
chúng sanh khởi mà thôi. 


Cũng theo cách như vậy, khi sân sanh khởi, hãy quan 
sát nó một cách thật bình thản và cần thận, kỹ lưỡng. Nếu 
bạn nhìn cái giận "eủa mình" thì bạn sẽ còn cảm thấy giận 
hơn nữa. Khi cái giận cùng tồn tại với "cái tôi", nó sẽ trở 
nên mạnh hơn rất nhiều. Nó có thể mạnh đến mức không 
thể kiểm soát nổi. Nhưng hãy làm như tôi vừa nói ở trên, 


41 


Sayadaw Ù Jotika 


giữ chánh niệm và mỗi khi sân giận nổi lên lại, hãy kiên 
nhẫn nhìn nó thật lâu, thật cần thận như một khán giả bên 
ngoài trông vào, mà không nghĩ rằng, không cho răng nó là 
tâm "của tôi". Khi bạn có thê làm được như vậy thì sân hận 
sẽ bị tước vũ khí. 


Nếu luôn luôn quan sát như thế, bạn sẽ bắt đầu thấy 
được bản chất của tâm. Bạn không thê làm cho bất cứ cái gì 
biến mắt và bạn cũng không cần phải làm như thế. Nếu bạn 
có thê quan sát được mọi thứ sanh khởi trong tâm như một 
người ngoải cuộc quan sát các tư tưởng, những điều thoả 
mãn, hài lòng cũng như những điều bất mãn, không ưng ý 
hay bất cứ những gì đang có mặt, thì sức mạnh của phiền 
não sẽ suy yếu đi rất nhiễu. 


Vậy nếu bạn có thể nhìn tham, sân, ngã mạn, ghen ty, 
đó ky... như là vô ngã (không phải tôi, không phải của tôi). 
chúng sẽ trở nên mêm yêu và rút lui. Hơn thế nữa, bạn còn 
gặt hái được một số kiến thức và trí tuệ từ chúng nữa. Đó là 
những gì chúng đem lại cho chúng ta để chúng ta trở nên 
ngày cảng vững vàng, ôn định và quyết tâm hơn. Chúng ta 
sẽ có được một sức mạnh nội tâm kiên định, chúng ta sẽ trở 
thành những con người trưởng thành và cân bằng. 


Một người có thể biến tâm mình thành một người bạn 
thực sự, người đó sẽ có được những đức tính cao thượng 
trong tâm. Để đạt được điều này chúng ta phải học các bài 
học từ mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này. 
Chúng ta phải nhìn tất cả mọi việc chỉ như là những bải 
học. Nếu không học được bài học từ những điều đó, chúng 
ta sẽ bị tổn thất lớn. Khi chúng ta gặt hái được kiến thức và 
trí tuệ, thì không có thiệt gì cả, chỉ có lợi ích mà thôi. 


6) Chẳng kẻ thù nào tôi ôm hận, 
42 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 
Nhưng bắt cần, phóng dật kia chính là thù. 


Trên thế giới này, có người ta thương yêu, Song cũng 
có kẻ ta oán ghét. Đức Phật cũng có kẻ thù. Nếu ngay đến 
cả Đức Phật cũng có kẻ thù, thì chắc chắn những con người 
bình thường như chúng ta ắt hắn cũng có một vài kẻ thù 
ghét mình. Tuy nhiên, tác giả bài kệ đang nói đến một điều 
thật sâu sắc về tâm linh. h4 ông muốn nói kẻ thù lớn nhất, 
đáng sợ nhất là sự bất cân, phóng dật của chính mình, 
nghĩa là không có chánh niệm và trí tuệ, nghĩa là cứ co 
mọi thứ trên đời như của trời cho, cư xử một cách nhẫn 
tâm...Đây thực sự là những lời nói thật sâu sắc; tôi muốn 
các bạn hãy suy nghĩ thật sâu về chúng. 


Trong những thứ làm cuộc đời của chúng ta trở thành 
vô giá trị và trồng rồng thì thiếu chánh niệm và thiếu trí 
tuệ, sông bất cần, buông thả luôn đứng đầu bảng. Trong 
tiếng Pãli, những cố tật này được gọi là avij/z (vô minh), 
moha (si ám) hay pamada (phóng dật). Khi có chánh niệm 
và trí tuệ thì sẽ có hiểu biết, được gọi là minh (vÿja). Khi 
đó nó trở thành vô s1 (amoha) và không phóng dật 
(apamada4). 


Thất niệm và thiếu trí tuệ 
là những kẻ thù lớn nhút của con người. 


Khi làm bất cứ điều gì, khi suy nghĩ bất cứ điều gì, 
bạn phải có chánh niệm; chánh niệm phải đến đâu tiên. Khi 
có chánh niệm mạnh, trí tuệ sẽ đến tiếp theo. Nếu ngay từ 
đầu đã không có chánh niệm, thì cũng không thể có trí tuệ. 
Không có chánh niệm, bạn sẽ không thê phát triển được trí 
tuệ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức ra được điều 
này. 


43 


Sayadaw Ù Jotika 


Khi xem xét cách thức tâm (ci/a) và tâm sở (cefasika) 
hiện hữu cùng nhau, bạn sẽ hiểu rằng khi chánh niệm (sa) 
không có mặt trong tâm thì trí tuệ (pañña) cũng không hề 
hiện hữu. Vì vậy, không có chánh niệm cũng không thê có 
trí tuệ. 


Trí tuệ làm tăng chất lượng sống của chúng ta. Cái làm 
hủy hoại chất lượng cuộc sông của chúng ta chính là không 
có trí tuệ. Song để có được trí tuệ, trước hết chúng ta phải 
có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, không có trí tuệ, 
chỉ làm mọi việc một cách bất cần thì sẽ không thể có điều 
gì tốt đẹp đến với bạn được cả. Nó còn có thê trở nên tôi tệ 
đến mức chất lượng sống của bạn hoàn toản bị phá hỏng. 
Sự thành đạt về mặt vật chất của bạn cũng bị ảnh hưởng. 


Tôi đã từng thấy nhiều bạn trẻ thiếu chánh niệm, thiếu 
hiểu biết, không chăm chỉ, chịu khó, chỉ hoang phí thời 
gian quý báu của mình. Chất lượng sống của họ đang trở 
nên thật tồi tệ. Họ không coi trọng và không đủ trân trọng 
đối với bất cứ điều gì để có ý chí và quyết tâm thực hiện 
nó. Những con người như thế sẽ không thể thành công hay 
giàu có được. Anh ta không sáng tạo, không phát huy được 
toàn bộ tiềm năng của mình và cũng không có đủ dũng cảm 
để làm những công việc cần làm. Nếu trên đời này chỉ toàn 
những kẻ ăn tàn phá hại như thế thì hãy thử tưởng tượng 
xem một sự tàn phá kinh khủng như thế nào sẽ đỗ xuông 
thế giới của chúng ta. Tôi không muốn trẻ em trên thế giới 
này sẽ trở thành những người như thế. Tôi nói điều này bởi 
vì tôi thấy nó thật phí hoài, chứ không hề có ý định coi 
thường hay đồ lỗi cho bất cứ một ai. 

Tất cả mọi người đều có những hạt giống thiện trong 


mình. Tât cả những việc chúng ta cân làm là nuôi dưỡng 
cho nó lớn mạnh và phát huy đây đủ tiêm năng của mình. 


44 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Tôi cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ sôi động. 
Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng có thật nhiều tham vọng và 
ước mơ. Một số thành sự thật, còn một số thì không. Cũng 
bởi vì tôi đã có những lý tưởng cao đẹp trong tâm, nên cái 
gì đến thì nó đã đến, mọi việc xảy ra trong đời đã dần dần 
đưa tôi đến được như ngày hôm nay. 


Tôi muốn mọi người cũng nên có những lý tưởng cao 
đẹp cho mình và hãy làm những gì cân thiết ngay trong 
hoàn cảnh hiện tại, để có được thành công và thịnh đạt. Tôi 
không muốn các bạn chỉ biết ngôi đó mà than thân trách 
phận về những điều đã không đến với mình. Hãy bỏ tất cả 
những điều ấy ở lại đẳng sau. Có rất nhiều điều không thê 
xảy ra bởi vì hoàn cảnh. Nhưng nếu chúng ta biết tìm 
những việc có thể làm được và cố gắng làm thì sẽ có rất 
nhiều việc cho chúng ta làm. Sẽ không có thời gian để mà 
phung phí và chắc chắn là cũng không có lý do gì để mà 
hoang phí thời gian cả. 


Con người ngày nay dường như có rất nhiều thời gian 
rảnh rỗi. Hình như họ chẳng có việc gì để mà làm. Thật là 
một sự hoang phí khủng khiếp khi những tiềm năng vô hạn 
của con người không được giải phóng ra như vậy. Điều 
quan trọng là phải nhận thức được rằng, rất đáng báo động 
nếu cứ để thời gian trôi qua phí hoải một cách vô ích và 
tầm thường như thế. 


7) Giáp sắt đai đông, tôi chẳng có 
Chỉ láy tình thương làm áo giáp chở che mình. 


Áo giáp là một loại y phục được chế tạo để bảo vệ 
chúng ta khỏi đao kiếm và tên đạn. Tác giả nói rằng ông 
không có loại giáp sắt đai đồng này. Ông coi tình thương, 
tức là thiện ý đối với những người khác, là thành tâm mong 


45 


Sayadaw Ù Jotika 


muốn những điều tốt đẹp đến cho người, là chiếc áo giáp 
của mình. Khi chúng ta có tâm từ (met1a), tâm bị (karua), 
chúng ta chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với người, 
về mặt tinh thần chúng ta sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ và an 
toàn. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi hay đau buồn 
nữa. 


Một số Phật tử và đệ tử của tôi, trước khi đi nước 
ngoài, họ đến hỏi tôi: "Con có cần phải mang theo cái gì 
bên mình để đề phòng bất trắc, nguy hiểm không?" (ý họ 
muốn hỏi là có cần đeo bùa chú gì không). Tôi phải nói với 
họ là: "Thầy chẳng có vật gì để cho các con cả. Quan điểm 
của nhà sư nảy là không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ thứ gì 
ở bên ngoài. Khi thầy cần sự giúp đỡ, "thầy đến với bạn bè 
và nhận lây một chút những gì minh cần. Về mặt tinh thần, 
thầy không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Khi cần một sự 
giúp đỡ nào đó về sức khoẻ hay vật chất, thầy sẽ hỏi xin cái 
đó. Thầy khuyên các con không nên nương tựa vào những 
biểu tượng, bùa chú hộ mệnh nào ở bên ngoài cả. Hãy 
nương tựa vào chánh niệm và tâm từ của chính mình. Luôn 
luôn giữ lòng từ và chánh niệm miên mật trong tâm". 


Về mặt thể chất, tôi nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ đối với 
những thứ tôi cần từ những người khác. Khi tôi không được 
khoẻ, họ chăm sóc tôi. Những điều này là cần thiết, song về 
mặt tinh thần và tâm lý thì thực sự không nên phụ thuộc 
hay nương tựa vào bất cứ một ai cả. 


Tôi yêu thích sự độc lập từ khi tôi còn rất trẻ. Đức 
Phật cũng nói điều này: "4/đji affano natho", nghĩa là: 
“Ta là nơi nương tựa của chính ta”. Tôi trần trọng những 
lời này một cách vô củng sâu sắc, luôn gìn giữ chúng trong 
tim và tôi cũng sống y như thế. Tôi cũng khuyến khích Phật 
tử và các đệ tử của mình sống như vậy. Tôi không ủng hộ, 


46 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


hoặc khuyến khích việc tin tưởng và dựa dẫm vào người 
khác hay những loại bùa chú hộ mệnh ở bên ngoài. Tôi 
cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ sự phụ thuộc hay 
sùng bái cá nhân nảo đối với tôi. Hãy tự nương tựa vào 
chính bản thân mình. Giữ chánh niệm và tâm từ trong mình 
như là lá bùa hộ mệnh của bạn. 


Dĩ nhiên, cũng có nhiều loại chánh niệm. Ở cuộc sống 
ngoài đời, chúng ta cần phải chánh niệm biết mình khi di 
chuyền, khi đi lại chỗ này chỗ kia để tránh nguy hiểm. Hay 
biết, ghi nhận những gì đang diễn ra trong thân tâm của bạn 
cũng là chánh niệm. Ngoài ra, bạn cũng nên cầu chúc cho 
tất cả mọi người đều được khỏe mạnh, an vui và có thành 
tâm trần trọng họ. Nếu bạn có một tâm từ trong sáng, trung 
thực và chân thành với mọi người, bạn sẽ thấy răng nhiều 
người cũng sẽ đáp lại bạn bằng tâm từ bi. Đôi khi, thậm chí 
cả những người muốn chỉ trích, trù dập bạn cũng sẽ trở nên 
hòa giải và không chỉ trích bạn nữa. 


Tôi đã từng sống ở nhiều nơi chốn khác nhau, đã từng 
ở trong những cánh rừng hoang thực sự. Tôi đã sống ở 
những nơi thực sự nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tôi gặp 
nguy hiểm bởi vì tôi luôn có một một tâm lòng từ bị, ấm áp 
chân thành đối với tất cả mọi người. Khi bạn biết rằng có 
nhiều người thương yêu vả quan tâm tới bạn, bạn sẽ cảm 
thấy được an toàn. Tâm từ thực sự có tác dụng bảo hộ. Dù 
bạn có mặc loại áo giáp nào đi nữa, nếu không chánh niệm 
bạn vẫn có thể bị thương. Song tâm từ giúp bạn tránh xa 
được mọi hiểm nguy là một điều có thật. 


Chánh niệm cũng giúp bạn được an toàn trước nguy 
hiểm. Tuy nhiên ngay bản thân Đức Phật cũng không phải 
luôn luôn được an toàn khỏi mọi hiểm nguy. Cũng có nhiều 
kẻ đã từng cố tâm làm hại Ngài. Nếu phải trả nghiệp bất 


47 


Sayadaw Ù Jotika 


thiện đã làm trong kiếp trước, bạn cũng không thê tránh 
được nó. Nhưng nêu bạn thực sự sống với chánh niệm và từ 
bi, bạn sẽ được an toàn khỏi hầu hết các mối nguy hiểm 
thông thường. 


Nếu bạn lấy tâm từ hay tình thương của mình làm tâm 
áo giáp an toàn nhất và sử dụng nó như một hàng rào bao 
quanh mình, bạn không chỉ cảm thấy an toàn mà còn được 
vui lòng, mãn nguyện nữa. Tắm lòng từ bi, chánh niệm và 
một nội tâm định tĩnh sẽ giúp bạn sống và làm việc với một 
tư cách chững chạc, đảng hoảng, với sự trong sáng và bình 
an. 


Một số vị Sayadaw (Trưởng lão) nổi tiếng có một nội 
tâm vô cùng trong sáng và bình an, Định và Niệm của các 
Ngài rất mạnh. Khi đến gần các Ngài, bạn cảm thấy tâm 
mình cũng trở nên rất tĩnh lặng. Tôi đã kinh nghiệm điều 
này nhiều lần. Tại sao lại có việc ây? Bởi vì, bạn đã bước 
vào trong trường tâm từ, định tĩnh và bình an của các Ngài. 


Vậy khi bạn thường xuyên rải tâm từ và luôn có tâm 
từ trong tâm, bạn sẽ có một trường từ ái luôn luôn bao phủ 
quanh mình. Nhờ ảnh hưởng của tâm từ, chính bản thân 
bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sáng suốt và an lạc 
hơn và nó cũng trải rộng ra đến cả những người tiếp xúc 
với bạn. 


8) Chẳng nhọc công xây thành đắp lũy, 
Tâm bát động kia chính thành lũy muốn đời 


Thành là một công trình kiên cố với những bức tường 


dày, được xây dựng đê chông lại những cuộc tân công của 
quân địch. Các cánh cửa cũng được bọc sắt và chỉ có một 


48 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


cửa duy. nhất ở tầng dưới. Tầng trên cùng chỉ có một vài 
cửa sô rất nhỏ. 


Những người có nhiều tài sản, có quyền lực và địa vị, 
có vị trí cao trong xã hội thường có rất nhiều kẻ thù và chỉ 
nhờ sống trong những bức thành không thể xâm nhập được 
như thế mới đem lại cho họ một cảm giác an toàn nào đó. 
Tác giả nói ông không có một thành lũy nào cả. Ông lẫy 
tâm bất động, vững chắc có Niệm (sai) và Định (samaädhi) 
vững mạnh làm thành trì để an trú. 


Một cái tâm bất động và kiên cô được hiểu đơn giản là 
Định (samädh¡). Nêu Niệm (sai) của bạn được liên tục, thì 
chính cái tâm đó thể hiện đầy đủ tính chất của niệm. Khi 
Định và Niệm mạnh, kẻ thù phiền não sẽ không thể xâm 
nhập được. 


Thành trì vật chất được xây bằng gạch đá và sắt thép, 
chỉ có thể bảo vệ bạn khỏi những kẻ thù từ bên ngoài như 
con người mà thôi. Nó không thể ngăn chặn được những 
phiền não luôn có mặt trong tâm bạn. Chỉ có Niệm và Định 
cùng với trí tuệ mới có thể bảo vệ tâm bạn khỏi kẻ thù 
phiền não; trí tuệ cảng sâu sắc thì sự bảo vệ nó mang lại 
cho bạn càng vững chắc. Đây là một điểm rất quan trọng và 
sâu sắc. 


Phiền não là những kẻ thù còn ghê gớm hơn bất cứ kẻ 
thù nào ở bên ngoài. Chính vì phiền não mà con người đã 
dám làm biết bao nhiêu việc bất thiện trên đời. Một khi đã 
thực hiện hành động bất thiện thì sẽ có một quả báo tương 
ứng; chúng ta không thê chạy trốn hay tránh né được quả 
báo của hành động mình đã làm. Chúng sẽ trổ quả khi có 
cơ hội. 


49 


Sayadaw Ù Jotika 


Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những 
gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận. 


Nếu chúng ta có tâm "xấu" thì sẽ có quả báo xấu. Vì 
vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát cái tâm 
của mình trong mọi lúc, quan sát nó thật nhiều, nhiều đến 
mức chúng ta có thể làm được. Hãy cố gắng nhận ra những 
thái độ sai lầm của mình. Bạn cảm thấy thế nào và bạn nghĩ 
gì khi có những thái độ như thế? Hãy quan sát những thái 
độ bất mãn, thù hận, ý muốn phá hủy, làm hại, muốn làm 
những việc não hại người; hãy đơn giản quan sát chúng 
một cách nhẹ nhàng. Đừng cô ép buộc nó phải thay đổi 
ngay; chỉ cần duy trì sự quan sát và chánh niệm, hay biết 
nó là đủ. Nếu bạn nhìn thật cân thận và thực sự thấy nó, nó 
sẽ tự sửa mình. Điều này thật đáng vui, đáng phấn khởi biết 
bao. 


Khi thái độ, sự hiểu biết và cách suy nghĩ của bạn đã 
trở nên chân chánh, thì mọi thứ trong cuộc sông sẽ bắt đầu 
vận hành có hiệu quả hơn và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc 
hơn. Toàn bộ thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn muốn 
thế giới của mình thay đổi, bạn phải thấy ra được những 
thái độ sai trái, lầm lạc và không đúng đắn của mình và hãy 
chánh niệm hay biết chúng, quan sát chúng. Nếu bạn thực 
sự rõ biết chúng, thì rồi chúng sẽ tự thay đổi. Khi bạn đã 
thực sự thấy được chúng thì sự thay đôi sẽ đến một cách rất 
tự nhiên. 


Điều mãn nguyện lớn nhất trong cuộc đời là thấy ra 
được những lôi lâm của chính mình, hiệu biêt chúng và 


làm thay đổi chúng. 


Đó cũng là điều đáng phẫn khởi nhất. 


50 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


9) Trong tay chẳng có gươm đao, 
Vũ khí phòng thân là vô ngã. 


Những chiến binh thời cổ thường mang một thanh 
gươm đài lủng lắng bên hông. Đó là vũ khí của họ. Họ 
mang nó theo khắp mọi nơi. Kẻ thù của họ cũng có vũ khí 
như vậy. Khi gặp quân địch, họ rút gươm ra và chiến đấu. 
Họ cũng dùng nó làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình. Tác 
giả nói ông không có một thanh gươm thực sự như thế. 
Ông lấy sự vắng mặt của cái ngã (cái tôi) làm thanh kiếm 
tự vệ cho mình. 


Con người bình thường có thể sử dụng các loại vũ khí 
thông dụng như đao kiếm hay súng ống. Những con người 
trí tuệ chỉ đơn giản sử dụng vô ngã làm vũ khí cho họ. Bắt 
kế loại kẻ thù nào, khó khăn nào, ngay cả đó là những 
thăng trầm, thịnh suy trong cuộc đời, khi họ nhìn chúng với 
sự hiểu biết về vô ngã, tất cả sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, 
chúng sẽ tiêu tan như mây khói. Nhưng trí tuệ thấy được tất 
cả các pháp thế gian (lokadhammas-những thăng trầm, 
thịnh suy trong đời) là vô nghĩa mới thật sự là quan trọng 
và ý nghĩa. Chỉ với sự hiểu biết này, chúng ta mới có thê 
trở thành một con người vững vàng và trưởng thành với 
một sức mạnh dũng mãnh trong tâm. 


Chắng hạn, có một người nói điều gì đó với bạn mà 
bạn không thích và không thê tha thứ được. Nếu chúng ta 
nghĩ về điều đó với ý niệm về "cái tôi" của mình, chúng ta 
sẽ nghĩ: "Hắn ta đã nói cái này, cái nọ với mình". "Hắn ta" 
và "mình" thể hiện cái bản ngã. "Bọn hắn sẽ phải biết tay 
ta" và những tư tưởng đại loại như thế mang đậm bóng 
dáng của một cái ngã trong tâm bạn. 


51 


Sayadaw Ù Jotika 


Nếu nhìn sự việc từ sóc độ tâm linh, bạn sẽ thấy người 
nói câu đó chỉ là danh-sắc (thân- tâm) và cái "tôi" đang bực 
mình đó cũng chỉ là danh-sắc mà thôi. Lời nói chỉ là những 
từ ngữ và âm thanh được phát ra. Ngôn từ là khái niệm chế 
định của tục để (pzññan), trong khi âm thanh là thực tại 
chân để (paramarha). Chân đề chỉ sanh khởi rồi diệt ngay 
tức khắc, cái nghe chỉ là nhĩ thức sanh lên rồi diệt. Cái tâm 
bực bội cũng là một hiện tượng sanh và diệt. 


Nếu bạn thấy rằng tất cả những điều này là vô ngã 
(không có một ai ở đó cả) thì còn cần phải tiếp tục nữa làm 
gì? Không cần phải làm thêm cái gì nữa; đó là chỗ kết thúc 
của vấn đề. Nếu chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng vô ngã 
và vô thường, thì chăng cần thiết phải kéo dài vân đề ra 
làm gì, nó sẽ là một câu chuyện rất ngắn gọn. 


Dà đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhặt hay ngay cả 
một vấn đề thực sự to tát mà chúng ta phải đương đầu, nếu 
chúng ta chánh niệm về nó và nhận ra rằng đó chỉ là vô 
ngã, thì sẽ không cần phải làm gì nữa. Nếu bạn bị đau ốm 
và phải uống thuốc thì hãy uống, nhưng nếu có thể được, 
thì hãy kham nhẫn với cơn đau và chánh niệm hay biết nó. 
Không cần thiết phải nghĩ rằng: mình thật không may, tại 
sao điều này lại xảy đến với mình cơ chứ v.v...Nó xảy ra 
do điều kiện, hoàn cảnh; chúng ta sẽ kham nhẫn, chịu đựng 
đến mức có thể kham nhẫn, chịu đựng được. Nếu nó không 
giảm và thậm chí nếu bạn phải chết vì căn bệnh ấy, nhưng 
khi bạn thực sự nghĩ nó là vô ngã thì bạn sẽ không còn sợ 
chết nữa. 


Cách đây không lâu có một người tôi quen vừa mới 
chết. Ông chết một cách rất thanh thản, bình yên. Con gái 
ông nói rằng, khoảng một tuần hay chừng 10 ngảy trước 
khi chết, cha cô trông thay đôi rõ rệt. Trước đó, ông không 


52 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


thể chấp nhận được cái chết và cố gắng chống cự lại nó. 
Đến khi gần chết, ông mới nhận ra rằng mình không thể 
chống lại được nữa. Trước kia ông đã từng hành thiền nên 
sau khi chấp nhận cái chết sẽ đến với mình, ông trở nên 
thanh thản và bình yên hơn với mỗi ngày trôi qua. Khi chết 
cũng vậy, ông chết một cách thanh thản với hai tay chắp lại 
trước ngực và thở nhẹ nhàng. Ông không chống cự, không 
đấm đá, giãy giụa, không kiệt sức, nghẹt thở hay làm bất cứ 
cái gì khác, chỉ chết như thể vừa lên giường đi ngủ. 


Có rất nhiều cách chết. Một số người chết hết sức đau 
đớn. Một sô chêt một cách bình yên. Người biệt hành thiên 
đa phân chêt một cách rât bình yên. 


Những thăng trầm chúng ta đối diện trên đường đời, 
nếu chúng ta có bất cứ một xu hướng ngã mạn nào trong 
s, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người thua cuộc. Sử dụng 

"cái tôi" làm vũ khí thì chỉ có thể dẫn đến thất bại thảm hại 
mà thôi, “cái tôi” không bao giờ chiến thắng. Cuối cùng, 
khi bạn đã thực sự hiểu được vô ngã, bạn sẽ chinh phục 
được ngay cả cái chết. Nếu chúng ta dính mắc thật nhiều 

với “cái tôi”, chúng ta sẽ chết trong nỗi sợ hãi khủng khiếp 
và cái chết đó thật là vô ích. Còn nếu bạn chết một cách 
chánh niệm trong khi đang quán chiếu về vô ngã, thì khi đó 
bạn đã chinh phục được tử thân. 


Vũ khí vô ngã chinh phục được kẻ thù là § pháp thế 
gian (lokadhamma). Đây là vũ khí của những người anh 
hùng, những con người giới đức trong sạch chính là những 
người anh hùng thực sự trong đời. 


Tôi thực lòng mong muốn tất cả các bạn hãy sống một 
cuộc đời đây ý nghĩa và hoàn mãn. Đê đạt được điêu này, 
hãy dành càng nhiêu thời gian càng tôt đê hành thiên mỗi 


53 


Sayadaw Ù Jotika 


ngày. Nếu bạn không thể dành được thời gian cho riêng 
mình, thì hãy cố gắng chánh niệm khi bạn đi lại, khi ngồi, 
khi đi, khi đứng, khi làm việc. Chánh niệm được ít hay 
nhiều, liên tục hay gián đoạn, điều đó không thành vấn đề. 
Đây là điều rất quan trọng bạn cần phải biết. 


Tôi muốn nói lên những điều này thật chân thành. Tôi 
đã có gắng hết sức để diễn giảng bài kệ này một cách ngắn 
gọn, song đầy đủ đến mức có thê được, nhưng chính bạn 
phải đào sâu suy nghĩ về những điều này, và cỗ găng mở 
rộng nó ra thông qua sự hiểu biết của mình. Dĩ nhiên, bạn 
phải áp dụng nó vào trong cuộc sống của chính mình nữa. 


Tôi đã ghi chép lại một số điểm chính rất hữu ích 
trong quá trinh thiền tập dài hạn. Tôi muốn trao tặng cho 
tất cả các bạn thật nhiều kiến thức. Nếu bạn ghi nhớ và áp 
dụng những điều này vào trong cuộc sống. của mình, tầm 
mức cuộc sông của bạn sẽ cảng thêm tăng tiến. 


* Con đường phát triển tâm linh là con đường học hỏi 
cả cuộc đời. 


Nói về tâm linh là nói về một nội tâm đáng trân trọng, 
là nói về trí tuệ. Đây là công việc của cả một đời người, 
không có điểm cuối cùng cho nó. Bạn phải thực hiện công 
việc này cho đến tận ngưỡng cửa của cái chết. 


* Nếu theo đuổi con đường này lâu dài với đủ nhiệt 
tâm. trí tuệ của bạn sẽ dân dân hội tụ đủ đây. 


Chúng ta thu lượm từng chút kiến thức chỗ này, chỗ 
kia từ những kinh nghiệm đa dạng của mình. Những hoàn 
cảnh khác nhau dạy cho chúng ta những bải học khác nhau 
và khi chúng ta thu gom từng chút kinh nghiệm như vậy, 


54 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


những bài học đó sẽ dân dân được hội tụ đây đủ và chúng 
ta sẽ bắt đâu có được một bức tranh toàn cảnh về nó. 


* Dẫn dần tất cả mọi thứ sẽ trở nên ngày càng có ý 
nghĩa và sáng tỏ hơn đôi với bạn. 


Khi trí tuệ đã trưởng thành, nó sẽ cho thấy rõ ràng đâu 
là nhân, đâu là quả. Nếu chúng ta không thấy được nhân 
quả, chúng ta sẽ không thê hiểu được vẫn đề. Chúng ta sẽ 
trở nên rồi mù và rồi mọi việc sẽ trở nên thật vô ích và vô 
nghĩa. Trong thế ĐIỚI nảy, nếu chúng ta có thể nhìn được 
mỌI VIỆC VỚI con mắt trí tuệ rộng mở, dần dần chúng ta sẽ 
bắt đầu thấy được lý do tại sao sự việc xảy ra, và rồi chúng 
ta sẽ hiểu được tại sao cách làm việc như vầy sẽ đem lại kết 
quả nhất định như vầy. 


Về mặt tâm linh, nếu một người đã thực sự hiểu biết 
sâu sắc bản chất của danh sắc và nhân quả, thì trong mọi 
công việc thế gian, người đó sẽ luôn giữ được bình tĩnh và 
khách quan, không thiên vị, thành kiến. Nhờ vậy, người ấy 
có thể thấy rất rõ ràng nhân duyên khiến cho sự việc xảy ra 
và cả những kết quả do nó mang lại nữa. 

Đôi khi tôi cũng tham gia vào một số vấn đề của thế 
gian và tôi thấy nó cũng rất thú vị. Tôi biết vấn đề đó là 
quan trọng và tôi có thể thấy được những nguyên nhân gốc 
sâu xa của nó, và tôi cũng thấy rõ mình phải bắt đầu từ đâu 
để giải quyết được vấn đề nữa. 


Cũng y hệt như vậy khi tôi nhìn lại cuộc đời mình. Khi 
tôi xem xét lại thật kỹ mọi việc tốt, xấu mình đã trải qua 
trong đời, tôi thấy một cách thật rõ ràng lý do tại sao sự 
việc lại xảy ra như thế và thấy được cả những hậu quả của 
nó ra Sao. 


55 


Sayadaw Ù Jotika 


Ngay cả thấy nhân quả cũng có hai cách thấy. Có cách 
thấy băng sự thật chế định (samurisacca) là những thực tại 
thông thường mà chúng ta đã biết; thế giới, con người, đản 
ông, đàn bà, của anh, của tôi, nên hay không nên, đó là một 
phân của hệ thống giá trị được chúng ta chấp nhận. Và có 
cách thấy băng sự thật chân để (paramafthasacca), đó là 
bản chất nguyên thủy, đích thực của mọi thứ. 


Hiểu được nhân quả thực sự trong phạm vi của sự thật 
chế định là điều quan trọng. Dẫu sao, khi chúng ta giao 
tiếp, quan hệ với nhau chúng ta cũng đều phải ở trong thực 
tại chế định này. Nếu chúng ta thực sự hiểu được nhân quả, 
chúng ta sẽ quan hệ, giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Nếu 
chúng ta không thấy được nhân quả, sẽ có vô số vấn đề xảy 
ra, không bao giờ chấm dứt. Đó là lý do tại sao khi bạn 
hiểu được Pháp, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rõ ràng, sáng 
suốt và không có lý do gì mà phải náo loạn, rối tinh cả lên 
nữa. Bất kế rắc rối, khó khăn nào, nếu bạn không bị giật 
dây bởi sự yêu ghét cá nhân và những chấp thủ, dính mắc 
quanh cái "tôi", mà thay vào đó bạn đứng về bên Pháp, 
Pháp sẽ vận hành để đem lại một giải pháp tốt đẹp nhất có 
thể được cho bạn; Pháp sẽ giữ gìn cho cuộc sông của bạn 
luôn luôn rõ ràng và sáng suốt. 


Khi tâm bạn rõ ràng và sáng suốt, cuộc đời của bạn 
cũng rõ ràng và sáng suốt. Trí tuệ và sự hiểu biết cũng rõ 
ràng và sáng suốt. Khi tâm bạn không sáng suốt, cuộc đời 
không thể sáng suốt, rõ ràng và cũng không thê có trí tuệ 
và hiểu biết sáng suốt, rõ ràng. 


* Dân dân chúng ta sẽ đạt tới hiệu biêt sâu sắc về 
tât cả mục đích cuộc sông của mình. 


56 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Khi trí tuệ đã bắt đầu hội tụ đầy đủ, chúng ta sẽ bắt 
đầu hiểu được mục đích của cuộc đời, mục đích của kiếp 
nhân sinh này. Những người có được cái nhìn tâm linh sẽ 
không còn nghĩ về mọi sự như là chỉ có trong một kiếp 
sông này mà thôi. Họ nhìn thấy được cả toàn bộ kiếp sống 
với tầm nhìn của con chim từ trên cao nhìn xuống. Nhờ vậy 
họ sẽ chuẩn bị trước cho mình về những điều sẽ phải đối 
diện; và tránh né những gì có thể ngăn chặn, tránh né từ 
trước. Khi sự hiểu biết về toàn bộ kiếp sinh tồn này của 
chúng ta ngảy càng sâu sắc và mạnh mẽ, chúng ta càng có 
thể sống cuộc đời mình một cách sáng suốt và rõ ràng hơn. 


Nếu có hiểu biết về toàn bộ kiếp nhân sinh này, chúng 
ta sẽ không còn chấp giữ cái nhìn thiển cận, hẹp hòi về 
những điều tốt xấu trên đời nữa. Có những điều chúng ta sẽ 
không thể chấp nhận được hay sẽ không thê hiểu được, nếu 
chúng ta cứ khư khư giữ chặt cái nhìn hạn hẹp và thiển cận. 
Với quan kiến như vậy, các cảm xúc của chúng ta sẽ trở 
nên rất mạnh mẽ và kích động. Chúng ta sẽ than vãn, khóc 
than về những điều không may đã xảy đến với mình, tại sao 
tôi phải nhận những điều bất hạnh, đau đớn đó. Đối với 
những người có trí tuệ và hiểu biết, họ sẽ biết những nhân 
duyên nào đã hay có thê đưa đến những hoàn cảnh như thế 
và do đó họ sẽ chấp nhận được nó. Nếu trong những trường 
hợp phải đối diện, đương đầu, họ sẽ đối diện với một nội 
tâm bình an và thanh thản. 


Có những pháp thế gian (lokadhamma-8 ngọn gió đời, 
là những thăng trầm, thịnh suy trong đời) mà chúng ta 
không thể tránh được. Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó 
bằng trí tuệ, bằng hiểu biết và chánh niệm. Có những pháp 
thế gian có thê tránh né được, tùy thuộc vào mức độ trưởng 
thành hay mức độ khôn ngoan, trí tuệ của chúng ta. Và nếu 
có thể tránh né được chúng, chúng ta vẫn phải duy trì, giữ 

57 


Sayadaw Ù Jotika 


gìn các phâm chất tốt đẹp của mình với tâm chánh niệm 
quan sát. Đối với những điều không thê tránh được, chúng 
ta sẽ không còn tự than thân trách phận: tại sao những điều 
này lại xảy đến với mình như vậy? Chúng ta nhận ra được 
răng, đó là vì trước kia mình đã từng làm một việc gì đó, đề 
đến bây giờ mình phải xứng đáng nhận cái quả của nó. Sự 
hiểu biết này làm chúng ta thêm sức chịu đựng, kham nhẫn 
và một cách chính xác thì chính điều này sẽ làm chúng ta 
trưởng thành hơn. Chúng ta đã có được sự bình an trong 
tâm để có thể kham nhẫn, chịu đựng về mặt thê chất và vật 
chất, nhưng về tinh thần chúng ta sẽ không phải chịu nhiều 
đau khổ nữa. 


Hầu hết mọi người đều đi qua cuộc đời này một cách 
mơ hồ và mờ nhạt. Nhiều người cả đời chỉ vụng về, lần mò 
quanh quần. Một số lại lưỡng lự, phân vân phỏng đoán xem 
mình phải làm gì. Đôi khi chúng ta rất muốn làm một việc 
gì đó và bắt tay vào làm, một thời gian sau chúng ta lại 
thấy mình chẳng còn thích thú công việc đó nữa. Đôi khi 
chúng ta cô găng phấn đấu để đạt được điều mình mong 
muôn, thế nhưng khi đạt được rồi, chúng ta lại chẳng hề 
muốn nó nữa. Những điều đại loại như thế thường xảy ra 
rất nhiều ngay trong cuộc sống của chúng ta, nếu nhìn kỹ 
chúng ta sẽ thấy được điều đó. 


Trong đời tôi, tôi đã từng mong muốn làm, mong 
muốn sở hữu rất nhiều thứ, đến mức tôi đã đầu tư biết bao 
nhiêu thời gian, có khi mất nhiều năm trời, bỏ vào đó thật 
nhiều công sức, tự gánh vào thân rất nhiều cơ cực, đau khổ 
và vật lộn để có được chúng. Nhưng khi đã thực sự có được 
trong tay những thứ mà tôi vân hăng mong ước, "thì tôi lại 
thấy rằng đó không phải là thứ mình thực sự muốn. Nhưng 
khi nhận ra được điều đó thì tôi đã tiêu phí quá nhiều thời 
gian và sức lực cho nó mất rồi. 

58 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


Thực tế, có rất nhiều người đi qua cuộc đời mà không 
thực sự biết một cách chắc chắn và chính xác là mình muốn 
gì, họ chỉ đi qua cuộc đời một cách thật mơ hồ, vật vờ vô 
vị, một cách thật lơ đễnh và hú họa. 


Nhưng người hành thiền thì không bao giờ như thế. 
Khi bạn muốn làm một điều gì đó, trước hết bạn phải nhìn 
lại cái tâm mình đã. Tại sao tôi muôn làm điều này? Có 
phải vì lợi lạc vật chất hay vì tôi muốn có quyền lực, địa vị 
hay để người khác phải coi trọng, đánh giá cao về mình? 
Tôi có muốn huênh hoang, sĩ diện không? Tôi có thể làm 
việc nảy trong một thời gian dài được không? Bạn hãy tự 
hỏi mình các câu hỏi đó và nếu bạn bắt được tâm mình, nó 
sẽ biết câu trả lời. Như vậy, cuối cùng bạn sẽ làm được 
những điều nên làm và không làm những điều không nên. 
Bạn sẽ làm những việc thực tế, khả thi và sẽ không cố làm 
những chuyện không thể nảo xảy ra. Nếu bạn không biết 
được cái tâm của mình, thì lòng tham muốn đạt được cái 
này cái kia sẽ làm mờ mắt bạn và bạn sẽ cô gắng một cách 
vô ích vì những điều viên vông, không thực tế, những điều 
không thể với tới được. Và khi không làm được thì nỗi thất 
vọng sẽ đến. Bạn sẽ thất vọng, chán chường và trầm uất. 
Đến lúc đó thì, hỡi ôi, bạn đã dốc cạn cả thời gian, tiền bạc 
và sức lực vào đó mất rồi. 


Người biết hành thiền và biết theo dõi tâm của mình sẽ 
có thể đánh giá được tình hình, thời gian, nơi chốn và mọi 
dấu hiệu liên quan. Anh ta sẽ nhận ra được điều đó là khả 
thi hay không. Khi anh ta nỗ lực làm những việc khả thi đó 
một cách chăm chỉ, thì hầu như lúc nào nó cũng thành công 
tốt đẹp. Bởi vì hầu hết mọi công việc đều trôi chảy tốt đẹp, 
nên thời gian không hề bị lãng phí vô ích. Anh ta cũng 
không lãng phí sức lực mình một cách vô ích và cuộc sống 
sẽ mãn nguyện hơn nhiều. Nhờ vậy anh ta sẽ tiếp tục vươn 

59 


Sayadaw Ù Jotika 


tới những tầm cao mới và sẽ phấn đấu để đạt được những 
điêu tôt đẹp hơn. 


Một người hiểu được tâm của mình, hiểu được phần 
tâm linh của mình sẽ làm những gì là thích hợp, dù đó là 
những việc tầm thường của thế gian hay bất cứ công việc 
gì, anh ta sẽ không làm những việc không thích hợp với 
mình. Anh ta sẽ làm những việc thực tế, có khả năng lảm 
được chứ không theo đuổi những công việc hão huyễn, phi 
thực tế. Có nhiều việc không thể làm ngay tức khắc được. 
Nếu việc đó phải để làm sau, anh ta có thể chờ và chờ đợi 
trong sự bình yên, thanh thản. Những người hành thiền là 
những người kiên nhẫn, biết bảo tồn, gìn giữ (sức lực và 
nghị lực) và không dễ dàng từ bỏ. Đó là lý do tại sao họ chỉ 
làm những việc có ý nghĩa và với một cái nhìn dài hạn. Hầu 
hết những công việc đó đều trôi chảy và rồi thành công sẽ 
đến ngày một nhiều hơn. 


Con người làm chủ những tiềm năng vĩ đại. Song tất 
cả những tiềm năng này lại thường bị chúng ta phung phí 
lung tung, vô mục đích; chúng ta hình như luôn luôn muốn 
hết cái này đến cái khác... chúng ta muốn làm quá nhiều 
thứ. Chúng ta làm một việc, nó thất bại, chúng ta lại làm 
một việc nữa và lại thất bại, dường như chúng ta không thể 
nào tiến lên được nữa. Mọi thứ đều không chắc chắn và có 
quá nhiều sự thay đổi. Hãy tập trung vào một thứ, định rõ 
một hướng đi và gắn chặt vào nó - bạn sẽ thấy cả một thế 
giới khác sẽ đến cùng với nó. 

* Thực chứng sức mạnh tâm linh là một kinh 


nghiệm tràn đây niêm vui và phúc lạc. 


Khi chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng, sáng suôt vê 
cuộc đời mình và làm những việc nên làm với sự tận tâm, 


60 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


chu đáo hết mình, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp bắt 
đầu đến với mình, việc nảy tiếp nối việc kia. Tiến trình này 
đem đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh và chính sự hiểu 
biết này tự thân nó đã là một loại sức mạnh. Chúng ta có 
thể tự tin làm một công việc nào đó, hoàn toản ý thức được 
về nhân và quả. Không còn một chút mơ hồ, lẫn lộn. Chính 
sự tự tin đó, bản thân nó sẽ đem lại cho chúng ta một sức 
mạnh, một năng lực to lớn và một kỹ năng thiện xảo. 


Có rất nhiều loại sức mạnh. Cũng như sức mạnh chính 
trị hay sức mạnh quân sự, tâm linh cũng có sức mạnh. Hai 
loại sức mạnh đầu là những nguồn sức mạnh ở bên ngoài, 
chúng không thể tồn tại mãi mãi. Sức mạnh tinh thần, từ 
bên trong trái tim ta, cực kỳ dũng mãnh và kiên định. Nó 
có tác dụng thu thúc và tự chế, khiến cho con người chúng 
ta trở nên đứng đăn, chững chạc và kiên định. Người có 
được sức mạnh này sẽ không bao giờ cảm thấy mình yếu 
kém. Anh ta luôn cảm thấy mạnh mẽ. Không bao giờ có 
cảm giác thua thiệt, thấp kém, nó mang lại một sự bình an 
thật lớn lao cho tâm hồn. 


Sức mạnh tâm linh về bản chất là cao thượng với 
những khát vọng và mục đích cao thượng, và do đó nó 
không thể bị lạm dụng. Sức mạnh đó chỉ có thê mang lại 
những điều tốt đẹp và phúc lạc cho đời. 


Nếu bạn muốn phân loại các loại sức mạnh, chúng ta 
có thê phân nó ra thành sức mạnh phá hoại và sức mạnh 
xây dựng hay là sức mạnh có ích. Chúng ta cũng có thê gọi 
nó là sức mạnh nuôi dưỡng- đó là loại sức mạnh tạo ra 
những điều tốt lành, có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng. 


Sức mạnh tâm linh cũng là một loại sức mạnh nuôi 
dưỡng. Những người có được sức mạnh này muôn làm 


61 


Sayadaw Ù Jotika 


những việc lợi ích, tốt lành cho những chúng sanh khác, và 
họ cũng có đủ sức mạnh và trí tuệ để làm được điều đó. Họ 
tích cực làm những công việc này - họ không thê chống lại 
việc đó. Sức mạnh tâm linh này luôn khát khao được hoàn 
thành đầy đủ, được hoàn toàn viên mãn: "Tôi phải làm điều 
đó, tôi phải làm với tất cả khả năng của mình". 


Đó là lý do tại sao những con người từ bị, trí tuệ và 
nhất là những con người có được cái nhìn về tâm linh, chỉ 
mong muốn được làm việc vì lợi ích của người khác và họ 
cũng luôn luôn làm điều đó một cách thực lòng. 


Con người chỉ có thể thực sự đạt được 
sự hoàn mãn trong cuộc đời khi họ biêt 
hành động vì lợi ích của người khác. 


Con người không thể sống một mình - chúng ta luôn 
luôn gắn liền với nhau. Nếu chúng ta sống đơn độc một 
mình, chúng ta cũng không thể hiểu biết được nhiều điều 
như thế này. Nếu sông một mình, chúng ta cũng không có 
cơ hội để phát triển tâm từ (efã), tâm bi (karuna)... Lòng 
kiên nhẫn, sự tha thứ khoan dung, chia sẻ sự hiểu biết của 
mình với mọi người, luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến 
cho người ...cùng những hiểu biết và phẩm chất cao 
thượng khác sẽ không có cơ hội nảy nở trong ta. Những 
hiểu biết và phẩm chất cao thượng của tâm ta sẽ không thê 
đơm hoa kết trái. Những điều này đến từ chính cuộc sống 
của chúng ta trong xã hội và từ những môi quan hệ, giao 
tiếp giữa ta với mọi người. Nếu chúng ta sống một mình thì 
tất cả mọi tiềm năng chúng ta có sẽ không bao giờ có cơ 
hội hiển bày. 


Khi nghĩ đên những điêu này tôi mới nhận ra răng, tôi 
đã có được cơ hội đê làm những việc cân làm và biệt được 


62 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


những việc nào cần phải làm, chính là nhờ ở rất nhiều 
người. Tôi phải cám ơn cả thế giới này. Muông thú, cỏ cây, 
trái đất, núi rừng, tự nhiên không trừ một ngoại lệ nào, tất 
cả đều đóng góp phần công lao trong đó. Không chỉ những 
người ở đây hôm nay mà cả những người từ lâu trước kia, 
tất cả mọi việc họ làm trước nay đều cùng nhau tác động 
đến tôi. Nhờ có họ nên tôi mới có được kết quả này - tôi 
cảm thấy biết ơn họ thật nhiều. Khi cảm nhận một chút 
lòng biết ơn lớn lao mà tôi đã mang nợ với tất cả, tôi bắt 
đầu cảm thấy mình muốn đáp trả lại một điều gì đó, dù điều 
đó thật là nhỏ nhoi, khiêm tốn. Tôi muốn làm vì lợi ích của 
mỌI người. 


* Có những niêm vui đên cùng với kỹ năng thiện 
xảo và sự thuần thục. 


Biêt cách làm một việc gì đó một cách tôt nhât và có 
thê thực hiện được công việc đó, điêu đó mang lại một 
niêm vui sướng, hân hoan vô cùng. 


Đó là một loại kỹ năng để có thể làm việc với sự hiểu 
biết cặn kẽ về hiệu quả của công việc mình làm và những 
nhân duyên nhất định cần phải hội đủ để làm được công 
việc đó. 

Biết cách sống và biết việc cần làm, điều đó làm cho 
cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp và khả năng áp dụng sự 


hiểu biết đó một cách thiện xảo, khéo léo là một niêm vui, 
nó mang lại sự sáng suốt và hạnh phúc, an lành cho bạn. 


* Không có sự mãn nguyện nào lớn hơn là luôn 
thực sự hay biêt việc mình đang làm. 


63 


Sayadaw Ù Jotika 


Điều thực sự đáng hải lòng, đáng tưởng thưởng là việc 
chúng ta có thể làm những điều phù hợp với tính cách của 
mình với sự tự tin, không hề lưỡng lự, băn khoăn, ngần 
ngại có nên làm hay không. Điều đó thực sự là mãn nguyện 
và tôi nghĩ không thể có điều gì mãn nguyện hơn là biết 
cách làm việc và làm một cách thuần thục, tốt đẹp. 


Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy có sức sống khi chúng 
ta biết được một cách dứt khoát điều mình muốn làm và 
làm điều đó hết mình. Trên thế giới này, không có gì vô 
nghĩa, ngớ ngân và chán chường hơn việc phải tự hỏi mình 
câu hỏi: "Tôi nên làm gì bây giờ? Việc gì là việc tốt nhất 
cần phải làm đây?" - và không tìm ra được câu trả lời. Thực 
sự là chán chường khi phải sống một cách đầy lưỡng lự, 
băn khoăn như thế. 


* Những người đã phát triển cao nhất về tâm linh 
là những bậc thây trong cuộc sông. 


Chúng ta đã trở thành những bậc thầy trong cuộc sống 
chưa? Chúng ta đã biết cách sống cuộc sống của mình như 
thế nào chưa? 


Trên thế giới này có vô số chuyên gia máy tính, vô số 
nhà khoa học bậc thầy, các nhà thiên văn học bậc thây, 
những doanh nhân bậc thầy. Nhưng họ có trở thành những 
bậc thầy trong cuộc sống, biết cách sống cuộc đời mình 
một cách tốt đẹp, khéo léo cho đến tận hơi thở cuối cùng 
hay không? Hãy nghĩ đến điều này...nó còn quan trọng hơn 
tất cả những thứ khác nhiều. Bạn không thể trở thành một 
con người như thế chỉ trong vòng một ngày, hai ngày, hay 
ngay cả trong vòng một tháng, hai tháng được. Chúng ta 
phải tiếp tục thực hành với một sự cam kết, với một ý chí 


64 


Ngôi Nhà Chánh Niệm 


và quyết tâm phi thường, với một sự kiên trì bên bỉ, với 
tâm lòng chân thành và đức tin chân chánh. 


Hãy cô găng hết mình với tất cả trái tim và nếu bạn 
tiếp tục tiễn bước, sau một thời gian dài trí tuệ bạn sẽ dần 
dần được hội tụ đủ đầy và bạn sẽ đạt đến được phần cốt lõi 
tính yếu của trí tuệ tâm linh. Bạn sẽ trở thành một bậc thầy 
trong cuộc sông. Tôi luôn cầu chúc cho tất cả các bạn hãy 
phần đấu đề trở thành những bậc thầy trong cuộc sống như 
thê! 


Rừng thiền Sóc Sơn 


tháng 6/2012. 


65 


